NẾP SONG TỈNH THỨC 


CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA XIV 


Tập 


Địa chỉ liên lạc: 

Huong Sen Buddhist Temple 

24615 Fir Avenue, 

Moreno Valley, CA 92553, USA 

Tel: 951 601 9659 

Web: www.chuahuongsen.com 
Email: thichnugioihuong@yahoo.com 


Tỉ Sách BẢo Anh Lạc 
THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 


NEP SONG TÍNH THỨC 


CUA ĐỨC ĐẠT LAI LAT MA XIV 


Tập 1 


(Trọn bộ 2 tập) 


MỤC LỤC 


GE 7 
Chương 1: Dat Nước, Văn Hóa và Phật Giáo Tây Tạng. 11 
Chương 2: Tiểu Sử của Đức Dat Lai Lạt Ma................... 23 


Chương 3: Truyền Thống Tái Sanh Huyền Bí của Các Lạt 


Chương 4: Quan điềm về Đạo Phật, Tôn giáo, Xã hội, 
C Bini EE 97 


Sach That hae ies csi. cesses ton Du a eoe eni REN 181 


LỜI ĐẦU 


Ma đây theo công trình nghiên cứu của giáo su Eric 
Sharp thuộc Đại học Sydney, Australia, trong số những 
thánh nhân của thế kỷ thứ 20 này, có ba thánh nhân người 
châu A. Đó là có thi hào An Độ Rabindranath Tagore 
(1861-1941), Thánh Mahatma Gandhi (1869 - 1948) và 
một vi hiện sóng là Tenzin Gyatso, Đức Dat Lai Lat Ma 
thứ 14 (1935-?). 


Vâng, Tenzin Gyatso, Đức Dat Lai Lat Ma thứ 14 hiện 
nay được nhiều nơi trên thế giới công nhận là một hóa 
thân Quan Âm và một bậc thầy tâm linh vĩ đại của nhân 
loại. Chúng ta thật may mắn được sanh ra trong thế kỷ 20 
và 21, được diện kiến, đảnh lễ và nghe pháp thoại của 
ngài. Những lời dạy của ngài thật mênh móng như đại hải, 
nên tác giả phát tâm góp nhặt những ý chính cốt tủy và 
soạn lại thành một cuốn sách nhỏ nhăm giúp chúng ta dễ 
năm bắt và dé thực hành những tinh hoa sáng suốt của kho 
tàng trí tuệ vô giá mà chúng ta may mắn có được. 


Trong mười năm du học ở Ấn độ tại trường đại học 
Delhi, vào những mùa nghỉ tác giả thường về thành phố 
Dharamsala (phía cực bắc Ấn Độ), một cao nguyên của 
rừng thông tuyết-hy phủ đầy sương mù vào mỗi buổi sáng, 
là noi cư trú của Tenzin Gyatso, Đức Dat Lai Lat Ma thứ 
14 cùng dân chúng Tây Tang ly huong. Dharamshala còn 
được gọi là Tiểu Lhasa bởi lẽ đến nơi đây, chúng ta sẽ 
thấy được sức sống đang chảy của truyền thống văn hóa và 
tôn giáo Tây Tạng như chúng ta đang ở tại thủ đô Lạp Tát 
(Lhasa) của Tây Tạng. Đức Đạt Lai Đạt Ma thường ban 
pháp thoại cho Phật tử địa phương và ngoại quốc từ các 
nước khác về tu tập rất đông. Sau nảy được định cư tại 
Hoa Kỳ, tác giả cũng được duyên tham dự thính pháp Đức 
Đạt Lai Đạt Ma giảng trong những chuyến ngài đi hoằng 
pháp tại hải ngoại. Tác giả cũng được duyên đọc một số 
sách do ngài sáng tác cũng như nhiều trang webside, báo 
chí viết về ngài. Những điều này đã giúp tác giả nuôi 
dưỡng việc hình thành bộ sách 2 tập “Nếp Sống Tỉnh Thức 
của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ xiv” này. Bộ sách gồm có 10 
chương. 

Tập 1 gồm bốn chương: 1. Đất Nước, Văn Hóa và 
Phật Giáo Tây Tạng; 2. Tiểu Sử của Đức Đạt Lai Lạt Ma; 
3. Truyền Thống Tái Sanh Huyễn Bí của Các Lat Ma; 4. 
Quan điểm về Đạo Phật, Tôn giáo, Xã hội, Chính trị. 

Tập 2 có sáu chương: 5. Quan điểm về Đạo đức, Tâm 
lý, Thiền định, Tịnh độ; 6. Quan điểm về Đức hạnh, 


8 


Khiêm tốn, Giản dị; 7. Quan điểm về Tuổi trẻ, Tình bạn, 
Tình yêu, Hôn Nhân; 8. Quan điểm về Từ bi, Sân giận; 9. 
Quan điểm vé Hanh phúc, Dau Khổ, Vô thường, Chết; 10. 
Kết luận. 


Từ chương 4 đến 9 là những chương chính của cuốn 
sách. Tác giả sẽ trích dẫn những chân ngữ của Đức Đạt 
Lai Lat Ma biểu lộ nếp sóng tỉnh thức của ngài. Tác giả 
xin thành tâm tri ân Đức Dat Lai Lat Ma thứ 14 và ngài 
Tsultrim Dorjee, Phu tá của Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã cho 
phép tác giả được trích dẫn và tông hợp các bài pháp thoại, 
các sách báo do Đức Đạt Lai Lạt Ma là tác giả và được sử 
dụng thông tin cũng như hình ảnh của ngài, đặc biệt trong 
webside: www.dalailama.com là nguồn thông tin chính 
của Ngài. 

Trong khuôn khó nhỏ gọn của một cuốn sách, nên tác 
giả chỉ chọn những đoạn văn tâm đắc, ý nghĩa cô động có 
thé gợi cho chúng ta suy nghi về nhân cách thánh thiện, vé 
nếp sóng tỉnh thức của Đức Dat Lai Lat Ma thứ 14, dé 
giúp chúng ta có đời sống hướng thiện hơn về tâm linh. 
Lời dạy của ngài như tuón vàng nhà ngọc, thám đẫm trí 
tuệ mà tác giả thì còn nhỏ, khả năng hiểu biết và chuyên 
ngữ còn nông cạn, nên không tránh được các lỗi lầm sẽ 
xảy ra. Kinh mong các thiện hữu tri thức hoan hi chỉ dạy 
để tác giả được học hỏi, để những lần tái bản tác phẩm sẽ 
được hoàn hảo hơn và phục vụ đọc giả hữu hiệu hơn. 


Nguyện hồi hướng công đức này lên Đức Dat Lai Lạt 
Ma thứ 14 cùng dân chúng Tây Tạng của ngài luôn được 
vạn an và hạnh phúc. 

Nguyện quý đọc giả gần xa trọn đầy pháp lạc! 

Nam mô Hoan Hi Tạng B6-tat Ma-ha-tát. 


Mùa xuán trên thung lũng Moreno Valley, 
Chùa Huong Sen, ngày 02/02/2012 


Thích Nữ Giới Hương 


10 


Chương 1 


DAT NUOC, VĂN HÓA VÀ PHÁT GIAO TAY TANG 


TÂY TẠNG 


Tây Tạng là một vùng đất ở Trung Á và là nơi cư trú 
của người Tây Tạng. Với độ cao trung bình vào khoảng 
4.900 mét, cao nguyên này thường được gọi là Nóc nhà 
của thế giói'. 

Nhìn lên bản đồ, chúng ta thấy Tây Tạng lớn gấp năm 
lần nước Nepal và gấp mười lần nước Bhutan, nằm phía 
bắc An Độ và Nepal, và ở phía tây của Trung Quốc. Phần 
lớn dãy núi tuyết Hy mã lạp sơn hùng vĩ nằm trong địa 
phận Tây Tạng. Đỉnh Everest cao nhất của dãy núi này 
nam trên biên giới với Nepal. Khí hậu ở đây rất khô suốt 
chín tháng trong năm và nhiệt độ thấp nên có nhiều đồng 
băng khô căn mênh mông. Gió mùa từ An Độ Dương gây 
ra một số ảnh hưởng ở phía đông Tây Tạng. Phía bắc Tây 
Tạng có nhiệt độ cao trong mùa hè và lạnh khủng khiếp về 
mùa đông. Tây Tang là một trong những lãnh thổ có vẻ 


11 


dóc dáo nhát vé mát sinh thái và su da dang. 


Nói đến Tây Tang là chúng ta liên tưởng đến một 
vương quốc Phật giáo dày sự bí án được che giấu giữa 
những dãy núi tuyết Hy Mã Lạp Sơn. Hiện nay, Tây Tạng 
tổng cộng có hơn 1700 chùa chiền tổ chức hoạt động và có 
khoảng 46 nghìn tăng ni. Văn hóa và Phật giáo Tây Tạng 
ảnh hưởng rộng lớn tới các quốc gia láng giềng như 
Bhutan, Nepal, các khu vực ké sát của Án Độ nhu Sikkim 
và Ladakh, và các tinh ké bén. Kinh té cüa Tày Tang là 
nông nghiệp, trồng trọt, chán nuôi và du lịch. Dân cư Tây 
Tạng chủ yếu là tộc người Tạng và các thiểu số như tộc 
Menba (Monpa), tộc Lhoba, tộc Mông CÓ và tộc người 
Hồi. Ước tính dân số Tây Tạng hiện này khoảng 7,5 triệu. 
Ngôn ngữ chính của đất nước này là tiếng Tây Tạng và 
Trung Hoa. 


Tây Tạng có nhiều danh lam thắng cảnh và một số 
phong tục tập quán lạ. Điển hình trong các phong tục là 
làm Man Đà La, tức là dùng cát khô nhiều màu dé làm ra 
đủ loại hình thù biểu tượng của Phật pháp tăng. Cung điện 
Potala, trước đây là nơi ở của các Đạt Lai Lạt Ma, được 
Unesco tôn vinh vào danh sách di sản văn hóa thế giới 
(The World Heritage)'. 


PHÁT GIÁO TÀY TANG 
Trước khi dao Phật du nhập vào Tây Tang thì người 
dân theo tín ngưỡng địa phương được gọi là đạo Bôn 


° http:/vi.wikipedia.org/wiki/Taytang; ^ http://www.nationsonline.org/ 


oneworld / tibet.htm. 


12 


(Bon). Theo sử Phật 
giáo Tây Tạng ghi 
rằng vào năm 650, 
Vua Song Tán Tư 
Cam (Songtsen 
Gampo) đã thống nhất 
Tây Tạng và cưới 
công chúa Bạch Ly 
(Bhrikuti) của nước 
Nepal và công chúa | 
Văn Thánh (Wen . Bản do địa lý Tây Tang 
Cheng) của nước Trung Quôc làm vợ. Là Phật tử, nên cả 
hai cô cùng giúp chồng giáo hóa quần chúng theo Phật 
giáo. Năm 755, dưới triều của vua Nhật túc Song Đề tán 
(Trisong Detsen), Phật giáo trở thành quốc giáo và vua đã 
mời hai cao tăng An Độ là ngài Tịch Hộ 
(Shantarakshita) và Liên Hoa Sanh (Padmasambhava) đến 
Tây Tạng truyền giáo. Theo truyền thuyết, chính Cao tăng 
Tịch Hộ đã cảm hóa các vị thần của tín ngưỡng Bôn thành 
các vị hộ pháp Phật giáo. 


Dưới thời vua Lãng đạt ma (Glangdarma) (838-842), 
Phật giáo bị suy giảm, tín ngưỡng địa phương Bôn giáo của 
Tây Tạng lại được phục hồi và phái Bạch y của các vị cư sĩ 
tại gia được bảo tồn. Sau một thời gian bị lãng quên, Phật 
giáo lại được phục hưng trong thé ky 11, phát sinh hai 
trường phái Ca nhĩ cư (Kagyupa) và Tát ca (Saskyapa) và 
đây là thời gian mà rất nhiều kinh sách được dịch ra tiếng 


13 


Tây Tạng. Với sự hỗ trợ của đạo sư Ấn Độ Atisa Dipankara 
Shrijnana (980-1054), dao Phật từ Án Độ lai được truyền bá 
làn thứ hai sang Tây Tang. Từ đây, giới Phật giáo bắt đầu 
quan tâm đến các trường phái, nhất là các phái truyền tâm 
từ thầy qua trò theo dạng “khâu truyền” (passing down 
orally) và từ đó thành lập nhiều tu viện lớn của tông Tát-ca 
(1073), cũng như mời được nhà đại dịch giả Mã nhĩ ba 
(Marpa) sang Án Độ thu thập kinh sách dé đem về truyền 
bá Phật giáo rộng rãi khắp Tây Tạng. 

Một trong các 
vi Lat-ma quan 
trong nhát là ngài 
Tóng  Kha ba 
(Tsongkhapa), : 
được mệnh danh 
là "nhà cải cách”, 
bởi lẽ ngài thiệt 
lập và tô chức lại SS 
toàn bộ các tông phái. ? Bản dô Tây Tạng” 


Ngài cũng là người xây dựng tu viện Gaden năm 1409 
và thành lập tông Cách lỗ (Gelugpa). Kê từ thế kỷ 14 trở 
đi, phái Cách lỗ thịnh hành, được xem là một trong bốn 
trường phái lớn của Phật giáo Tây Tạng. 

Nói tóm lại, có bốn truyền thống Phật giáo chính ở 
Tây Tạng: 


1) Trường phái Ninh mà (Nyingmapa): còn gọi là phái 


* http://en.wikipedia.org/wiki/Tibet. 
14 


Mũ Do là do đại sư Tịch Hộ thành lập. Ngài được xem 
như Guru Rinpoche - vị tổ Mật tông của Phật giáo Tây 
Tạng và ngài đã xây dung tu viện Samyl (Bsam-yas) là tu 
viện Tây Tạng đầu tiên vào năm 770 gần thủ đô Lạp Tát 
(Lhasa) cho trường phái này. Đây là một trường phái Phật 
giáo lâu đời nhất của Tây Tạng và đã tiếp nhận năm điều 
của tín ngưỡng Bôn và cảm hóa đạo Bôn thành Phật giáo. 
Chủ trương của phái Mũ Đỏ là Mật tông pha lẫn Thiền 
tông của Trung Quốc. Ngày nay phái này hoạt động mạnh 
chăng những ở Tây Tạng mà còn ở các nước như Ấn độ, 
Bhutan, Nepal, Bỉ, Đức, Pháp và Hoa Kỳ. 


2) Trường phái Ca nhĩ cư (Gakyupa): còn gọi là phái 
Mũ Trang do ngài Marpa (1012-1099) và đệ tử của ngài là 
Gampopa còn gọi là Dagpo Lhaje (1084-1161) thành lập. 
Tông phái này chú trọng về thiền định gọi là “Đại Pháp 
Ấn” (Mahamudra) và “khẩu truyền” từ thầy đến trò. Các 
vị Lạt Ma của phái này phải đắp y trăng khi hành pháp. 
Phái Mũ Trang chia thành hai phái nhỏ là Xangba Gagyu 
và Tabo Gagyu. Trong khi phái Xangba Gagyu đã bị tiêu 
diệt vào thé kỷ thứ 14 nhưng những chi nhánh của phái 
Tabo Gagyu lại vững mạnh chẳng những ở dia phuong 
Tây Tạng mà còn lan rộng ra các nước phong kiến nữa. 
Gyalwa Karmapa, Ogyen Trinley DorJe (sanh năm 1985) 
là vị Lạt Ma thứ 17 của tông phái này, hiện sống tại 
Lhathok, Tây Tạng. 


3) Trường phái Tát ca (Sagyapa): còn gọi là phái Mũ 
Xám (grayish white in color). Đặc biệt của phái này là 


15 


chung quanh tu vién duoc son nhiéu soc dó, tráng và den 
tượng trưng cho ba ý là Đức Phật trí tuệ, Chúa té của lòng 
từ và Bàn tay kim cương. Cho nên phái này còn được gọi 
là phái ba viền (Stripe Sect). Năm 1073, ngài Khon 
Konchok Gyelpo xây dựng tu viện Sakya phía Nam Tây 
Tạng và đệ tử của ngài Khon Konchok Gyelpo (1034- 
1102) dà thành lập ra trường phái Tát ca này. Các Lat Ma 
của phái Sakya đã cảm hóa hai vua Mông Có Godan Khan 
và Kublai Khan theo Phật giáo. Theo thời gian, tông phái 
này mở thêm hai hé phái nữa là Ngor và Tsar. Ngor và 
Tsar lai thành lập thêm hệ phái thứ ba là Sa-Ngor-Tsar- 
gsum của trường phái chính Sakya. Lời dạy trung tâm của 
trường phái này là học và hành (Lamprey). Tu viện chính 
của trường phái này hiện tọa lạc tại thành phố Rajpur, tiểu 
bang Uttar Pradesh, An độ. Ngawang Kunga Theckchen 
Rimpoche (sanh năm 1945) hiện là Lạt ma cao nhất của 
phái này. 

4) Trường phái Cách lỗ (Gelugpa): là trường phái Mũ 
Vàng do nhà cái cách Phật giáo, ngài Rinpoche Je 
Tsongkhapa (1357-1419) thành lập. Tinh hình Phật giáo 
lúc đó rất suy đồi, nhiều chư tăng dẫn thân vào chính trị và 
kinh tế, không lo tu tập. Ngài đã đi khắp nơi dé hoang 
pháp và cảnh tỉnh chư tăng cũng như ngài viết nhiều sách 
Phật giáo để kêu gọi chư tăng về lại với giới luật giải thoát 
của mình. Năm 1409, ngài khởi xướng một cuộc triệu tập 
chư tăng với quy mô lớn gọi là Hội Nghị Phật Giáo Grand 
Summons tại tu viện Jokhang, thủ đô Lhasa. Truyền thống 
cuộc hội nghị Phật giáo vẫn giữ cho tới ngày nay. Sự 


16 


thành công của hội nghị là trường phái Mũ Vàng với kỷ 
cương giới luật và chương trình tu học chặt chẽ đã được số 
đông chư tăng ni Tây Tạng tán thành và ủng hộ. Gelug 
cũng có nghĩa là giới luật (commandment) nên tông phái 
này nhắn manh vé quy củ giới điều. Một thành công khác 
của hội nghị là tu viện đầu tiên cho trường phái này là tu 
viện Ganden đã được xây dựng. Sau đó nhiều tu viện 
thuộc tông phái này cũng lần lượt xuất hiện ở nhiều nơi 
như Zhaibung, Sera, Tashilhungpo, Tar và Labbrang. Phái 
Mũ Vàng đã có nhiều công hiến lớn cho Phật giáo đặc biệt 
phái đã thành lập được truyền thống tái sanh nói tiếng của 
các Đức Đạt Lai Lạt Ma. 


Ringpoche Sonam Gyatso (1543-1588) là vi Lat Ma 
thứ ba của phái Mũ vàng này đã cảm hóa vua Mông Cổ 
Altan Khan và năm 1578 chính vị vua này đã ban tước vi 
Đức Dat Lai Lạt Ma (Dalai Lama) cho Lạt ma Sonam 
Gyatso. Từ đó, “Đức Dat Lai Lat Ma” trở thành danh xung 
cho các vi Lat-ma cao nhát trong truyén thóng Gelug. 
Lobsang Gyatso (1617-1682), Đức Dat Lai Lat Ma thứ 
năm, là vi Lạt Ma đầu tiên trở thành vi nguyên thủ toàn 
lãnh thô Tây Tạng, đã thành lập lực lượng vũ trang liên 
minh với vua Mông Có Gushri Khan. Năm 1642, vua 
Khan cùng hai tướng Mông Có xâm lăng Tây Tang và vua 
Khan tuyên bố mình là vua Tây Tạng và Đức Đạt Lai Lạt 
Ma thứ năm Lobsang Gyatso trở thành vị quốc sư của Tây 
Tạng. Lịch sử tiếp nói cho đến năm 1950, Trung Quốc tiếp 
quản Tây Tang và năm 1959, Tenzin Gyatso, Đức Dat Lai 
Lạt Ma thứ mười bốn rời sang ở An Độ. Các Đức Đạt Lai 


17 


Lạt Ma đã từng là lãnh đạo tinh thần Phật giáo Tây Tạng 
từ thé kỷ 17 đến nay, đều thuộc trường phái Gelug nay.” 


Nói chung, cả bốn phái Mũ Đỏ (Ninh mã), Mũ Trắng 
(Ca nhĩ cư), Mũ Xám (Tát ca) và Mũ vàng (Cách lỗ) đều 
là những hành giả của Mật Tông (Vajrayana). Một tông 
phái Phật giáo mang đậm dấu ấn văn hóa và phong cách đa 
dạng của Tây Tạng như Quán Đảnh, Trì Chú cùng với 
truyền thống tái sanh của các vị Đạt-Lai-Lạt-Ma (Phật 
sóng). 


Lat ma hay Rinpoche là danh xung dé goi quy su tu 
theo Phật giáo Tây Tang và Mông Cổ. Danh từ Lat ma gần 
giống như Gu-ru là vị Đạo sư của Ấn Độ, hay quý Hòa 
Thượng theo Phật giáo Việt Nam. Sứ mệnh của các Lạt ma 
là giảng dạy giáo pháp, thi hành các nghi lễ và lãnh đạo các 
đạo trường. Các Lạt ma giỏi là vị đã đạt danh hiệu Geshe 
(Tiến Sĩ Phật học) và đã thông suốt các kinh Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa (Prajfiaparamita), Trung quán (Madhyamika), Nhân 
minh hoặc Lượng hoc (Pramanavada), A-ti-dat-ma 
(Abhidharma) và Luật (Vinaya). 

Phát giáo Tày Tang thuóng duoc goi là Lat ma giáo, 
nghĩa là tôn giáo của các vi Lat Ma. Lat Ma giáo được 
truyền bá nhiều nơi gần dãy Hi-mã-lạp son nhu phía bác 
Nepal, Bhutan, An Độ (Arunachal Pradesh, 
Ladakh, Dharamsala, Lahaul, Himachal Pradesh, Sikkim), 
Mông Có, Buryat (miền nam Siberia) và Tây Tang. Tuy 


? http://tibet.prm.ox.ac.uk/photo_1999.23.1.14.1. 
18 


nhiên, ngày nay với sự hoằng pháp đầy hiệu quả của 
Tenzin Gyatso, Đức Dat Lai Lạt Ma thứ 14 cùng Ban thiền 
Lạt ma của ngài, khiến khắp nơi trên thế giới đã biết đến 
Phật giáo. Nhiều Lạt Ma Tây Tạng đang giáo hóa tại các 
nước phương Tây, nhiều chùa Tây Tạng được xây dựng tại 
hải ngoai và Phật giáo Tây Tang đang trên đà phát triển 
trong thế kỷ 21 này. 


DHARAMSALA 


Ngày 17 tháng 3 
näm 1959, duc Dat 
Lai Lạt Ma đời thứ 
14 Tenzin Gyatso, 
vi lãnh đạo tinh thần 
của xứ này cùng với 
Ban thiền Lạt ma rời 
thủ đô Lhasa, và cư | 
ngu tai cao nguyên "mmm 5... PERF = 
Dharamsala, thuộc Dharamsala trong bản đồ An Độ 
bang Himachal Pradesh, Ấn Độ. 


Dharamsala là một thành phố cao nguyên với những 
đồi dốc nhấp nhô thật thanh bình yên ả nằm xem lẫn trong 
những cánh rừng thông tuyết-hy cao xanh mướt. Với độ 
cao trên 1.600 mét thuộc phía cực bắc An Độ và nằm dưới 
chân dãy Hy Mã Lạp Sơn, nên cao nguyên Dharamsala 
được xem là một trong những nơi có bầu không khí trong 
lành nhất của An Độ bởi khí hậu quanh năm suốt tháng lúc 
nào cũng lành lạnh. Sương mù thường giăng kín khắp núi 


19 


đôi nhất là các buổi sáng mùa đông và khi hoàng hôn tắt 
năng. Từ suốt tháng 12 cho đến tháng 1, nơi đây tuyết rơi 
đầy cùng với những cơn mưa đá dồn dập, nhiệt độ trung 
bình từ 0°C - 14,5°C. Tuy nhiên, trong suốt mùa hè, khí 
hậu rất mát mẻ, thường từ 22,2°C - 38°C. 


x 


Cao nguyên Dharamsala’ 


Dharamsala được chia thành ba vùng: Vùng cao nhất 
là Meleod GanJ, vùng chính giữa là Kotwali Baza và vùng 
thấp nhất giáp với đồng bằng là Kacheri. Đức Đạt Lai Lạt 
Ma, chư thiền Lạt ma, tăng doàn và hàu hét người Tây 
Tạng theo Ngài định cư trên vùng núi cao nhất Meleod 


^ www.dalailama.com/ /biography/from-birth-to-exile. 


20 


Ganj, vì thế nơi đây được gọi là “tiêu Lhasa”, tức là thủ đô 
Lhasa nhỏ của Tây Tạng. Hiện nay có hơn 120.000 dân 
sắc tộc Tây Tạng sinh sống tại đó, cũng có khoảng 20,000 
chư tăng ni và 200 tu viện được xây dựng như tu viện 
Tsuglagkhang (trú xứ của Đức Dat Lai Lat Ma), tu viện 
Dip-Tse-Chokling, Nechung, Gadong, Namgyalma, 
Tushita vv... Hàng ngày có hàng ngàn Phật tử từ các nước 
Âu-Mỹ, Nga, Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan, An Độ đến 
đây dé làm từ thiện, dạy tiếng Anh, tham dự khóa tu, hành 
thiền và nghe pháp thoại. Tiêu Lhasa còn có những đặc sắc 
như có nhiều khu phố mua bán, dịch vụ, trưng bày các 
pháp cụ, tượng Phật bằng đá quý hay gỗ trầm, chuỗi niệm 
Phật, những bức tranh Thongka, những công trình điêu 
khắc gỗ, tác phâm thủ công mỹ nghệ, thảm thêu, tranh lụa, 
nữ trang, y phục sắc tộc Tây Tạng vv... Ngoài ra những 
bệnh viện, trường học, thư viện, bảo tàng, những khu vườn 
trà, những cánh rừng bao quanh triền núi, ráng thông già 
xứ tuyết yén tinh, chinh phục núi tuyét, dém lua trai trén 
cao, ngám phong cánh tai Dharamshala và cóng dóng 
nguói dán Táy Tang ngu cu chát phác vv... dà thu hüt 
nhiéu du khách dén dáy dé viéng thám và chiém nguóng. 
Chi cách thà dó Delhi 514 cáy só (km), nén Dharamsala 
cũng có các tiện nghi hiện dai đáp ứng nhu cầu khách 
chiêm bái du ngoạn như có phi cơ, xe lửa, xe buýt, taxi, 
phục vụ; nhiều khách sạn, nhà hàng đã được mọc lên trên 
những sườn núi khiến cho Tiêu Lhasa thực sự nhộn nhịp 
và ngày càng phát triển sinh động. 


21 


a | 
g 
-d 
^ 


E 


Ir 
PX 
* 


Tóm lai, với sự hiện diện của một vị Phật sóng nhu Đức 
Đạt Lai Lạt Ma và Ban thiền Lạt ma của ngài, khiến cao 
nguyên sương mù Dharamsala nhỏ bé thầm lặng đã trở 
thành một trung tâm Phật giáo nói tiếng thé giới, thu hút 
moi giói từ các nơi vé du lich, hành huong chiém bái, tu 
hoc, dành lé Đức Dat Lai Lạt Ma và chiêm bái ngọc xá lợi 
Phật. 


Dharamsala thật sự đã trở thành đất thiêng, thánh địa, 
một nơi của tâm linh an lạc trên thế gió. 


?http://www.shunya.net/Pictures/Himalayas/DharamsalaMcLeodGunj/Tsugl 
agkhangcomplex.htm. 


22 


Chương 2 


TIỂU SỬ ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA 


Tenzin Gyatso, nói đủ là Jetsun Jamphel Ngawang 
Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, là pháp hiệu của Đức Đạt 
Lai Lạt Ma thứ 14 là vị đạo sư lãnh đạo tinh thần của 
người dân Tây Tạng và nhiều đạo tràng Phật Giáo trên thế 
giới. Đức Đạt Lai Lạt Ma là tước hiệu của vua Mông Cô 
Altan Khan ban cho Lạt ma Sonam Gyatso vào năm 1578. 
Từ đó, “Đức Dat Lai Lat Ma” trở thành danh xưng cho vi 
Lạt ma cao nhất trong truyền thống Phật giáo Gelug (Mũ 
Vàng). Đạt Lai Lat Ma (Dalai Lama) nghĩa là "Người bảo 
vệ đức tin" (Defender of the Faith), "Biên lớn của trí tuệ" 
(Ocean of Wisdom), "Vua của Chánh Pháp" (King of 
Dharma), “Viên bảo châu như y" (Wishfulfilling Gem), 
“Hoa sen trăng” (White lotus) và Hóa thân Quan Âm 
(Kuan Yin Boddhisattva). 


Người Tây Tang tin ráng Lạt Ma là một vi giác ngộ, 
ngài đã chọn tái sinh nơi cõi đời này dé mang lại lợi lac 
cho tất cả quần sinh. Đức Dat Lai Lat Ma sinh vào ngày 06 


23 


tháng 07 năm 1935 trong một gia dinh nóng dân nghèo tại 
mót ngói làng nhó vüng Takster thuóc mién Dóng Nam, 
tỉnh Amdo, Tây Tang. Lhamo Dhondup nghĩa là Hoàn 
thành ý nguyện của Nữ Thần (Wish-Fulfilling Goddess) là 
tên thời thơ ấu của ngài. Lúc lên 2 tuổi, ngài được công 
nhận là hoá thân của Thubten Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma 
thứ 13 và ngài được đưa về thủ đô Lhasa để chính thức 
làm lễ tán phong là Đức Dat Lai Lat Ma thứ 14 


f 


MMMM 


Ngôi nha noi Đức Dat Lai Lạt Ma thứ 14 ra đời” 
GIA ĐÌNH CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA 
Ngôi làng Takster thuộc tỉnh Amdo là noi gia dinh của 
Đức Dat Lai Lạt Ma thứ 14 cùng khoảng hai mươi mái nhà 


 http://images.search.yahoo.com/images/view/dharamsala. 


24 


lá nữa cư ngụ tại đây. Song thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma 
là nóng dân, chủ yêu sống bằng nghề trồng trọt khoai tây, 
lúa kiều mạch và chăn nuôi cừu. Phụ thân của ngài tên là 
Choekyong Tsering, phụ mẫu của ngài là Diki Tsering. 
Ngài có 16 anh em, nhưng chết hết bảy người, chỉ còn hai 
người chị và bốn người em trai. Tsering Dolma là chi cả 
lớn hơn Đức Dat Lai Lat Ma 18 tuổi. Khi Đức Dat Lai Lạt 
Ma mới sanh ra, chị đã giúp mẹ ngài để chăm sóc ngài như 
một vú nuôi. Trong nhật ký “Đạt Lai Lạt Ma, Con Trai tôi: 
Nhật ký của Thân Mẫu” (Dalai Lama, My Son: A 
Mother's Story) do Diki Tsering, thân mẫu ngài kê rằng 
khi Đức Đạt Lai Lạt Ma mới sanh, chị ngài thấy một con 
mắt của ngài không mở to, chị lấy ngón tay cái của mình 
kéo mí mắt của ngài lên và may man, ngài mở mắt binh 
thường được và không bị nhiễm khuẩn gì nơi mắt cả. 


Người em kế của Đức Đạt Lai Lạt Ma là Thupten Jigme 
Norbu, cũng được công nhận là hóa thân của ngài Lama 
Taktser Rinpoche, Gyalo Thondup và Lobsang Samten. Em 
nhỏ nhất của Đức Đạt Lai Lạt Ma là Tenzin Cheogyal cũng 
là hóa thân của ngài Ngari Rinpoche. Dĩ nhiên, cũng không 
ai nghĩ ngài là một đứa trẻ đặc biệt hay gia đình lại có hơn 
một người là hóa thân (tuku/reincarnation) của các Lama. 
Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma sinh ra thì cũng có điềm lành là 
phụ thân của ngài bỗng qua khỏi cơn bịnh nặng và có hai 
con qua đến đậu trên nóc nhà. Chúng đến vào mỗi buổi 
sáng, đậu ở đó một lúc rồi bay đi. Điều này rất đáng chú ý, 
vì đã có những hiện tượng tương tự cũng xảy ra trong thời 
gian mới chào đời của các vị Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất, thứ 


25 


bảy, thứ tám và thứ mười hai. Sau khi các Lạt Ma đó ra đời, 
có hai con quạ bay đến đậu ở trước nhà như Đức Đạt Lai 
Lạt Ma thứ nhất được sinh ra trong chuồng bò, nơi mà gia 
đình họ đang án náu ở đó dé tránh khỏi sự tán công của bọn 
thô phi. Ca gia đình đều bỏ trốn, dé lại hài nhi được giấu 
sau những tảng đá và quán trong tám chăn ám áp. Sáng 
hôm sau quay trở lại, họ vô cùng kinh ngạc khi thấy hài nhi 
được bình yên vô sự và một con quạ thật to đang canh gác 
cho cậu bé khỏi sự đe dọa của những bầy quạ, kên kên và 
những con chó hoang dà khác. Về sau, khi Đức Đạt Lai Lạt 
Ma thứ nhất lớn lên và tu tập có kết quả, trong lúc thiền 
quán, ngài tiếp xúc trực tiếp với các vị thần hộ pháp Dai 
Hắc Thiên (Mahakala). Lúc đó, ngài Đại Hắc Thiên đã nói 
rằng “Một vị như Lạt Ma đây đang hoăng dương Phật pháp, 
cần phải có một vị bảo hộ như tôi. Ngay trong ngảy ngài ra 
doi, tôi là vị hộ pháp đã bảo hộ ngài” (somebody like you 
who is upholding the Buddhist teaching needs a protector 
like me. Right on the day of your birth, I helped you). 


Nhu vậy chúng ta thấy rõ ràng có sự liên quan giữa thần 
Mahakala, những con quạ và các vị Đạt Lai Lạt Ma. Trong 
trýờng hợp của cậu bé Tsering Dolma cũng thế, lúc đầu 
không có ai để ý, nhưng mới đây, thân mẫu Diki Tsering đã 
nhớ lại chuyện bả đã nhìn thấy hai con quạ bay tới đậu 
trước nhà vào mỗi sáng sớm và một lúc lâu chúng lại bay 
đi. Một chuyện nữa xảy ra mà thân mẫu Diki Tsering nhớ 
rất rõ là ngay sau khi cậu bé Tsering Dolma đến Lhasa, cậu 
liền nói rằng răng của cậu ở trong một chiếc hộp ở trong tòa 
nhà nào đó ở cung điện mùa hè Norbulingka. Khi họ mở 


26 


chiếc hộp đó ra, bộ răng của vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 đang 
năm ở đó. Cậu bé Tsering Dolma đã chỉ vào cái hộp và nói 
răng răng của ta đây (It's mine). 


Lhamo Dhondup (Đức Dat Lai Lạt Ma phía cực trái) cùng với gia dinh 


Thuở nhỏ như những đứa trẻ khác, cậu bé Tsering 
Dolma cũng vô tư vui đùa cùng chúng ban và thích gia 
nhập vào nhóm yếu hơn. Ngai cũng thích ngồi gần 6 gà là 
giả bộ kêu tiếng “cục cục” như con gà. Ngài cũng có sở 
thích hay xếp đồ vào túi như chuẩn bị sắp đi xa và ngài 
tuyên bố “Con sẽ đi đến thủ đô Lhasa. Con sẽ đi đến Thủ 
độ Lhasa và con sẽ đem cá phụ mẫu và gia đình cùng đi”. 
Hay đến giờ ăn, ngài cũng thường dành ngòi vào ghế đầu 
bàn, chỗ của các vị lớn mặc dù mới có 2 tuổi. Đây là những 
điềm cho thay sau này ngài sẽ là một vi lãnh đạo lớn. 


7 http://en.wikipedia.org/wiki/14th_Dalai Lama. 
27 


TÌM THÁY ĐƯỢC ĐỨC ĐẠT LAI LAT MA THỨ XIV 


Trong cuốn phim Kundu (1997) do Martin Scorsese 
sản xuất, chiếu về cuộc đời của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 
14 từ lúc tuổi thơ ấu đến trưởng thành trong hoàn cảnh đặc 
biệt giữa Tây Tạng và Trung Quốc. Đặc biệt chiếu về 
cảnh cậu bé Lhamo Dhondup được tăng đoàn và chánh 
quyền Tây Tạng nhận ra là hóa thân của Thupten Gyatso, 
Đức Lat Ma thứ 13. Vị Lạt Ma thứ 13 đã nhập Niết bàn 
vào năm 1933, hưởng thọ 57 tuổi. Bộ phim rất được tán 
thưởng và trình chiếu khắp nơi trên thé giới. Năm 1935, vị 
quan nhiếp chính (Regent) là một trưởng lão Lama, đi đến 
hồ thiêng Lhamo, phía nam Tây Tạng, cách thủ đô Lhasa 
khoảng 90 dặm. Đây là hồ thiêng mà người dân Tây Tạng 
tin rằng nhìn vào có thể đoán được tương lai. Quả vậy, 
trên mặt nước hồ thiêng yên tĩnh, ngài thấy hiện lên ba 
mẫu chữ Tây Tạng “Ah, Ka và Ma” và một ngôi chùa ba 
tầng với mái ngói ngọc bích và có con đường dẫn lên một 
ngọn đổi có một căn nhà nhỏ có máng xối rất ky lạ. Ngài 
quả quyết rằng chữ “Ah” là tỉnh Amdo, phía đông bắc, vì 
thế phái đoàn Tây Tạng hướng về Amdo để tìm vị Lạt Ma 
kế vị. Chữ “Ka” tức ám chỉ ngôi chùa ba tầng ở Kumbum 
gần nhà của chú bé. Chữ “Ma” là ám chỉ cho ngôi tu viện 
Karma Rolpai Dorje ở trên ngọn núi của ngôi làng gần bên 
và bây giờ Ban thiền Lạt Ma chỉ có hướng lên đỉnh đồi để 
đi tìm căn nhà. Khi Ban thiền Lạt ma tìm thấy căn nhà với 
chiếc máng xôi kỳ lạ của cha mẹ cậu bé Lhamo Dhondup, 
phái đoàn nghĩ rằng ngài Đạt Lai Lạt Ma sẽ không ở xa 
nơi đây vì quang cảnh noi này giống y như hình ảnh hiện 


28 


trên mặt nước hò thiêng.Š 


Buổi tői hôm đó, tăng đoàn Tây Tạng xin nghỉ lại nhà 
cậu bé Lhamo Dhondup để quán sát. Kewtsang Rinpoche, 
tu viện trưởng Tu viện Sera, là trưởng phải đoàn, giả bộ 
làm thị giả và chơi với cậu bé. Bé Lhamo Dhondup đã 
nhận ra ngài và gọi “Sera Lama, Sera Lama” (Xin chảo 
Viện trưởng Tu Viện Sera! Xin chào Viện trưởng Tu Viện 
Sera!) Đây cũng là một bằng chứng cho thấy cậu bé 
Lhamo Dhondup là hóa thân của vị Lat Ma thứ 13 cho nên 
dù mới 3 tuổi mà đã biết đến một vị viện trưởng nhu vậy. 
Để xác chứng thêm, Lạt ma Kewtsang đưa ra một xâu 
chuỗi niệm Phật của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 và cậu bé 
Lhamo Dhondup đã nhận ra là của mình. Lạt Ma 
Kewtsang hỏi tiếp ngài là ai, Lhamo Dhondup liền trả lời 
ngay bằng một loại tiếng lóng của địa phương là "Sera 
aga", nghĩa là "Lạt ma ở tu viện Sera". Tăng đoàn đã để 
lẫn các vật dụng của ngài Thupten Gyatso giữa những vật 
dụng của người khác, nhưng cậu bé Lhamo Dhondup chỉ 
nhặt đúng ngay những đồ dùng thường ngày của Đức Đạt 
Lai Lạt Ma thứ 13 như hàm răng giả, cây gậy, chiếc lắc 
linh, cuốn kinh và nhiều pháp cụ khác là của mình. Cậu bé 
thốt lên: “Của tôi”, “Của tôi” (It's mine. It's mine). Tăng 
đoàn vô cùng mừng rỡ xác nhận chính đây là vị Lạt Ma 
thứ 14 là hậu thân của Đức Đạt Lai Lat Ma thứ 13 và sẽ 
tiếp nối truyền thống Đức Đạt Lai Lạt Ma của trường phái 


" Dalai Lama, My Son: A Mother's Story, Diki Tsering, New York: Viking 
Erkana, 2000, 89. 


29 


Cách lỗ (Gelugpa). Sau đó, cậu bé Lhamo Dhondup được 
dua vé tu viện Kumbum. Vi Lạt Ma thứ 14 tí hon này lúc 
đầu cũng rất buồn và nhớ song thân, anh chị em và bạn bè 
của mình, nhưng cũng may là 
có sư huynh của ngài là 
Lobsang Samten đã ở tu viện 
Kumbum trước đó, giúp đỡ 
ngài và thầy giáo thọ của ngài 7 
là một vị thầy già chuyên dạy 
học cho các chú sadi hình : 
đồng cũng rất tốt và vui tính. 
Cuối cùng, vị Lạt Ma thứ 14 
cùng với gia đình và tăng đoàn 
về đến thủ đô Lhasa. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma lúc 3 tuổi 


Sau đó 18 tháng, Ma Bufeng, vi thủ lãnh của Hồi Giáo 
địa phuong đã từ chối chấp nhận Vi Lat Ma thứ 14 mà 
không có đóng tiền lo lót. Cho đến mùa hè 1939, phái 
đoàn của ngài Lạt Ma thứ 14 gồm ngài Lat Ma, song thân, 
sư huynh Lobsang Samten, thành viên trong tăng đoàn tim 
ra ngài và nhiều chư Tăng Phật tử khác phải du hành 
khoảng ba tháng mới đến Lhasa. Trên đường đến Lhasa, 
Vi Lạt Ma thứ 14 được an vi trong chiếc kiệu nhỏ, cậu bé 
rất thích thú ngắm nhìn phong cảnh hai bên, những đàn bò, 
dan lừa trên triền đồi cát Tây Tạng, những chú nai liéng 
thoáng chạy nhảy trong rừng và vô số những đàn chim bay 
theo nhiều kiểu hình dáng đặc kỳ ngộ nghĩnh. Còn khoảng 
hai đặm là đến thủ đô, một nhóm quan chức chánh quyền 
Tây Tạng đến tiếp đón và hộ tống phái đoàn đến 


30 


Doeguthang. Mùa đông ngày 22 tháng 2 năm 1940 tại 
Lhasa, thủ đô của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma được 
chính thức tấn phong tước vị là nhà lãnh đạo tôn giáo cho 
sáu triệu người Tây Tạng và năm 1940, tại cung điện 
Potala tổ chức buổi lễ trang trọng chính thức công nhận Vi 
Lat Ma thứ 14 là vi thày lánh dao tinh thàn cüa toàn nhán 
dân Tây Tang. 


TU HỌC CA NỘI VÀ NGOẠI DIEN 


Đức Đạt Lai Lạt bắt đầu sự nghiệp tu học của mình 
vào lúc 6 tuổi. Ngài được 
đưa vào các tu viện 
chuyên đào tạo các vị Lạt 
Ma tại thủ đô Lhasa. 
Ngài nhập chúng ở tu 
viện Jokhang dé thé phát 
xuát gia, dáp y nhu mót 
chú điệu và bắt đầu hành 
sự tu tập với pháp danh là 
Jamphel Ngawang 
Lobsang Yeshe Tenzin 
Gyatso, nói gon là Tenzin 
Gyatso. Đức Dat Lai Mat Ma Tenzin Gyatso lúc trưởng thành 


Nàm 24 tuói, Ngài dà tham dy ky thi dàu tién tai các 
dai hoc Phát giáo Drepung, Sera và Ganden. Tháng 03 
năm 1959, lúc ngài được 25 tuổi, kỳ thi cuói cüng duoc tó 
chức tai Jokhang, thủ đô Lhasa, trước mặt khoáng 20.000 
hoc giả, Đức Dat Lai Lat Ma đã đậu kỳ thi cuối cùng để 


31 


được phong chức Geshe (Tiến sĩ Triết hoc Phật giáo). Các 
môn hoc mà ngài phải thông suốt như Luận lý hoc (Logic), 
Văn hóa và Nghệ thuật Tây Tạng (Culture & Tibetan Art), 
Phan ngữ (Sanskrit), Y hoc (Medicine), Triét hoc Phát 
giáo (Buddhist philosophy). Riéng món Triét hoc này góm 
có làm nám phàn là Bát nhà (Prajnaparamita), Trung quán 
luận (Madhyamika), Giới luật (Vinaya), Luận A Ty Đạt 
Ma (Abidharma) và Nhân minh luận (Pramana) và các 
môn học phụ khác là: Biện luận (dialetics), Thơ ca 
(poetry), Âm nhạc (music), Kịch nghệ (drama), Thiên văn 
(astrology), Văn pham (metre and phraseing ), vv... tức là 
vi tién si phải học qua các hoc thuật và giáo lý của cả nội 
và ngoại điển. 


TÂY TANG TAI DHARAMSALA, ÁN ĐỘ 


Sau đó, do hoàn cảnh đất nước không thuận lợi, ngày 
17 tháng 03 năm 1959, Ngài sang ty nạn tại thành phố cao 
nguyên Dharamsala, một ngọn đổi phía Bắc An Độ, thuộc 
bang Himachal Pradesh. Ngài thành lập chánh quyền lưu 
vong Tây Tạng với hơn 30,000 dân Tây Tạng đang lưu lạc 
cùng về đây sinh sóng lập nghiệp. 


Các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế, văn hóa, an ninh xã 
hội, y tế, giáo dục, vv... đã dần dần được tái hoạt động tại 
Ấn Độ. Các trẻ em Tây Tạng được đi học và một Trường 
đại học Tây Tạng được thành lập tại An Độ. Có hơn 20,000 
chư tăng ni và 200 tu viện Tây Tạng được xây dựng dé duy 
trì và bảo vệ truyền thống văn hóa và tôn giáo Tây Tạng. 


32 


Từ đó Dharamsala, cao nguyên sương mù thầm lặng đã trở 
thành một đất nước Tây Tạng thu nhỏ, một “Tiểu Lhasa” 
nhộn nhịp. 


THẺ GIỚI CÔNG NHẬN 


Sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma và dân Tây Tạng ôn dinh, 
ngài đã đem hết sức minh để giảng pháp, hoáng duong 
chánh pháp. Không giống các vị Lạt ma tiền nhiệm của 
mình, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã đi hơn 62 nước trên 
sáu lục địa. Ngai đã tiếp kiến được nhiều Tông thong, Thủ 
tướng và các nhân vật cao cấp trong nhiều đất nước. Ngài 
đã trao đôi với các nhà khoa học và các vị lãnh đạo tôn 
giáo cũng như xã hội ở Tây Úc, Bắc Mỹ, Liên Xô và Á 
Châu. Trong những chuyến du hành ở các nước ngoài, 
ngài đã manh mẽ van động sự hiểu biết và tôn trọng lẫn 
nhau giữa các tôn giáo. Ngài đã tham dự vô số những buói 
hội nghị liên tôn, chia sẻ thông điệp vé bón phận toàn cau, 
tình yêu và lòng từ bi. Vào ngày 5 tháng 10 năm 1989, 
ngài được trao tặng giải thưởng Nobel hoà binh. 


NHỮNG GIẢI THƯỞNG VÀ VĂN BẰNG 


Từ năm 1959 đến nay, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã 
là tác giả của 72 cuốn sách. Ngài đã nhận được 137 giải 
thưởng và văn bằng Tiến Sĩ Danh Dự. Danh thơm của ngài 
như một vị Phật sóng, 
một sứ giả của hóa bình, một bác thầy tám linh vi dai đã 
vang xa khắp thế giới. Tuy nhiên, bao giờ ngài cũng bày tỏ 


33 


sự khiêm cung, thân 
thiện, giản dị của 
một vị tăng Phật 
giáo. Ngài thường 
nói: “Tôi chi là một 
vị thầy tu" (I am 
only a simple 


Buddhist monk). 


NĂM 1957 - 1999 


Benaras Hindu, 


. Đức Dat Lai Mat Ma lãnh Văn 
bang Tién Si 


tại trường Dai Hoc 
India 


Stt | Thòi gian | Van Bang | Dia điểm 
Danh Dự 

1 | 1957 Tiên Sĩ Van|Truong Đại Học 
Chương Benaras Hindu, India 

2 |31/8/1959 | Ramon Cộng đông Ramon 
Magaysay Magaysay, 

Philippines 

3 16/9/1959 | Admiral International Rescue 
Richard E. | Committee, USA 
Byrd 
Memorial 

4 |23/11963 | Huy Chương | Research Institute of 
Lincoln America, USA 

5 1969 Huy Chương | Norwegian Refugee 
Lakett Council, Norway 

6 | 17/6/1979 | Huy Chương | Asian Buddhist 
dac biệt | Council for Peace, 
(Special Mongolia 
Medal) 


34 


17/9/1979 


Tiên Sĩ Thân 
Học 


Carol College, 
Waukesh, USA 


of Times of 


27/9/1979 


Tiên Sĩ Triết 
Học Phật 
Giáo 


University of Oriental 
Studies, USA 


4/10/1979 


Tiên Sĩ Nhân 
Văn Học 
(Humanities) 


Seattle 
USA 


University, 


19/10/1979 


Ánh Sáng Tu 
Do (Liberty 
Torch) 


Gilbert Di Luchia 
Friends of Tibet, USA 


16/1/1984 


Tién Si Danh 
Du 


University of 
Paris, France 


28/9/1987 


Huy Chuong 
Albert 
Schweitzer 
Humanitarian 


Human Behavior 
Foundation, USA 


13 


16/6/1988 


Huy Chuong 
Leopold 
Lucas 


University of 
Tuebingen, W. 
Germany 


14 


21/6/1989 


Huy Chương 
Nhân Quyền 
Raoul 
Wallenberg 
Congressional 
Human 
Rights 


Human Rights 
Foundation, USA 


15 


23/9/1989 


Huy Chuong 
Recognition 
of 
Perseverance 


World Management 
Council, USA 


35 


Adversity 
16 | 4/12/1989 | Huy Chương | Foundation Danielle 
Prix de la | Mitterrand, Paris, 
Memoire France 
17 | 10/12/1989 | Giàà Nobel | Norwegian Nobel 
Hoa Binh | Committee, Norway 
(The Nobel 
Peace Prize) 
18 | 14/1/1990 | Tiên Si Than | Central Institute for 
Hoc Higher Tibetan 
Studies, Sarnath, 
India 
19 | 30/5/1990 | Tiên Si Danh | University of 
Du Bologna, Bologna, 
Italy 
20 | 6/6/1991 Tién Si Danh | Karnataka University, 
Du India 
21 | 8/12/1990 | Huy chuong | Nuclear Age Peace 
Distinguished | Foundation, USA 
Peace 
Leadership 
Award 91 
22 | 25/3/1991 | Huy Chương | Shiromani Institute, 
Shiromani India 
Award 1991 
23 | 17/4/1991 | Huy chương | Freedom House, New 
Advancing York, USA 
Human 
Liberty 
24 | 23/8/1991 | Huy Chương | National Peace 
36 


Hòa Bình và 
Thông  Nhát 
(Peace and 


Conference, Delhi, 


India 


34 


20/3/1994 


Huy chương 
Fellow of 
University 


Hebrew ` University, 
Jerusalem, Israel 


35 


21/4/1994 


Huy chương 
The 
Wallenberg 


University of 
Michigan, Detroit, 
USA 


36 


25/4/1994 


Tión Si Ván 
Khoa 


Berea College, Berea, 
USA 


37 


26/4/1994 


Tiến Sĩ Nghệ 
Thuật và 
Nhân Văn 


Columbia University, 
USA 


38 


27/4/1994 


Huy Chương 
World 
Security 
Annual Peace 


New York Lawyer's 
Alliance, USA 


39 


4/6/1994 


Huy Chương 
Franklin D. 
Roosevelt, 
Freedom 


Franklin & Eleanor 
Roosevelt Institute, 
USA 


40 


2/1/1995 


Tién Si Van 
Chuong 


Nagpur University, 


India 


4] 


5/4/1995 


Tién Si Triét 
hoc 


Rissho ` University, 
Tokyo, Japan 


Unity Award) 

25 | 10/10/1991 | Huy Chương | Klaus Nobel United 
Cung Hop | Earth, USA 
Nhat (United 
Earth Prize) 

26 | 10/10/1991 | Huy Chuong | Temple of 
Chuyén Banh | Understanding, New 
Xe Pháp | York, USA 
(Wheel of 
Life Award) 

27 |16/2/1992 | Tién Si Triét | Lafayette University, 
Hoc Aurora, USA 

28 |5/5/1992 | Tién Si Luát | University of 
Hoc Melbourne, Australia 

29 | 6/6/1992 Tién Si Danh | University of Rio de 
Du Janeiro, Brazil 

30 | 11/9/1992 | Giáo Su Danh | Kalmyak State 
Du University, Kalmyk 

31 | 17/9/1992 | Giáo Sư Danh | Novosibirsk State 
Du University, Buriat 

32 |26/11/1992 | Tiến Si Danh | Jain Vishva Bharati 
Du University, | Ladnun, 

India 

33 |14/3/1993 |Huy chương | The Freedom 
International | Coalition, Melbourne, 
Valiant for | Australia 
Freedom 
Award 


42 


26/7/1996 


Huy Chuong 
The 
President's 
Medal for 
Excellence 


Indiana ` University, 
Bloomington, USA 


43 


37 


23/3/1997 


Tiên Sĩ Danh 
Dự 


Chungshan 
University, 
Kaohsiung, Taiwan 


38 


44 |31/3/1997 | Tiên Sĩ Danh | University of 

Dự Colorado, Boulder, 
USA 

45 |1/6/1997 | Tién Si Danh | Regis university, 
Du Denver, USA 

46 |11/9/1997 | Tién Si Khoa | University of Trieste, 
Hoc Quóc Té | Trieste, Italy 
(Doctor of 
International 
Diplomatic 
Science) 

47 |25/11/1997 | Huy Chuong | Paulos Mar 
Paulos Mar | Gregorious 
Gregorious Committee, India 

48 | 8/5/1998 Huy Chương | Juliet Hollister 
Juliet Foundation, New 
Hollister York, USA 

49 |8/5/1998 | Tién Si về|Brandeis University, 
Nhàn Vàn | Boston, USA 
Hoc 

50 |11/5/1998 | Tiên Si Thân | Emory ` University, 
Hoc Atlanta, USA 

51 | 15/5/1998 | Tiên Sĩ Luật | University of 
Hoc Wisconsin, Madison, 

USA 

52 | 11/11/1998 | Tiên Sĩ Danh | Seton Hill College, 
Du Greensburg, USA 

53 | 7/4/1999 | Tiên Si Danh | University of 
Du Brasilla, Brazil 

54 | 9/4/1999 Tién Si Danh | University of Buenos 


Du 


Aires, Argentina 


39 


55 |16/4/1999 | Tiên Sĩ Than | Florida International 
học University, USA 
56 | 12/10/1999 | Huy Chương | American Buddhist 
Bó Dé | Congress, USA 
(Boddhi 
Award) 
57 |24/11/1999 Huy Chương | Hadassah Women's 
Life Time | Zionist, Israel 
Achievement 
58 | 12/12/1999 | Huy Chương | Diwaliben Mohanlal 
Diwaliben Mehta Charitable 
Mohanlal Trust, India 
Mehta Award 
for 
International 
Peace & 
Harmony 
NAM 2000 - 2011 
Stt | Thời gian | Văn Bằng | Địa điểm 
Danh Dự 
| 19/4/2000 | Tiên Sĩ Danh | Saitama Medical 
Dự School,  Saitama, 
Japan 
2 |16/10/2000 | Tiên Sĩ Danh | Cộng đông Ramon 
Dự Magaysay, 
Slovakia 
3 10/6/2001 | Huy Chương | Kancelaria 
Ecce homo | Kapituly Orderu, 
40 


Order Poland 
4 |26/11/2001 | Tiên Si Danh | University of 
Du Lusiada 
Porto, Portugal 
5 |5/12/2001 | Tiên Si Danh | University of 
Du Tromso, Norway 
6 21/5/2002 | Huy Chương | UN Association of 
Peace Award | Australia, Australia 
2000 
7 6/6/2002 Huy Chương | Croatian Academic 
Man of the | Society, Croatia 
Year 
8 14/10/2002 | Huy Chương | University of Graz, 
về Nhân | Autria 
Quyền 
(Human 
Rights Prize) 
9 7/11/2002 |Tién Si Danh | National 
Du University of 
Mongolia, 
Mongolia 
10 |7/11/2002 | Tién Sĩ Danh | Mongolian 
Du University of 
Science & 
Technology, 
Mongolia 
II |5/12/2002 | Huy Chương | Basavakendra, Sri 
Basavashree | Murugha Math, 
Chitradurga, India 
12 |3/6/2003 Huy Chuong | Sigtuna 


41 


Manfred 
Bjorkquist 


Foundation, 
Stockholm, 
Sweden 


13 


5/9/2003 


Tiên Si Danh 
Du 


University of San 
Francisco, USA 


14 


19/9/2003 


Huy Chương 
về Nhân 
Quyền 
(Human Right 
Award) 


International 
League for Human 
Rights, New York, 
USA 


15 


9/10/2003 


Huy Chương 
về Promotion 
of Human 
Rights 


Foundation Jaime 
Brunet, Madrid, 
Spain 


16 


16/4/2004 


Huy Chuong 
2nd Citizens 
Peace 
Building 


University of 
California, Irvine, 
USA 


17 


19/4/2004 


Tiên Sĩ Danh 
Dự 


Univerisity Of 
British Columbia, 
Vancouver, 

Canada 


18 


20/4/2004 


Tiên Si Danh 
Du 


Simon Fraser 
University, 
Vancouver, 


Canada 


19 


27/4/2004 


Tién Si Danh 
Du 


University of 
Toronto, Canada 


20 


27/4/2004 


Huy Chuong 
International 


University of 
Toronto, Canada 


42 


Acharya 
Sushil Kumar 
Peace 


21 |28/5/2004 | Humphreys Buddhist Society 
Memorial of U.K, UK 
Award for 
Services ` to 
Buddhism 
22 | 18/9/2004 | Tiên Si Danh | Nova Southeastern 
Du University, Miami, 
USA 
23 | 23/9/2004 | Tiên Sĩ Danh | University of 
Du Miami, USA 
24 |24/9/2004 |Tién Si Danh | University of 
Du Puerto Rico, San 
Juan, Puerto Rico 
(U.S.A.) 
25 |27/4/2004 | Tiến Si Danh | University of Costa 
Du Rica, San 
Jose, Costa Rica 
26 |5/10/2004 | The Gold | National 
Medal University of 
Mexico (UNAM), 
Mexico City, 
Mexico 
27 | 7/10/2004 | Tiên Si Danh | Universidad 
Du Iberoamericana, 
Mexico City , 
Mexico 
28 | 27/7/2005 |Huy Chương | Parliament of 


43 


Hessian Hesse, Wiesbaden, 
Peace Germany 
29 | 12/8/2005 | Huy Chương | Manhae 
Manhae Peace | Foundation, South 
Korea 
30 | 25/9/2005 | Tiên Si Danh | Rutgers University, 
Du New Jersy, USA 
31 | 6/11/2005 | Huy Chương | American 
Inspiration & | Himalayan 
Compassion | Foundation, San 
Francisco, USA 
32 | 16/2/2006 | Huy Chương | Ben Gurion 
Ben Gurion | University, Be'er 
Negev Sheva, Israel 
33 | 4/5/2006 | Tiên Si Danh | University of 
Dự Santiago, Santiago, 
Chile 
34 | 9/9/2006 Huy Chuong | Canada 
Cóng Dàn 
Danh Du 
(Honorary 
Citizenship) 
35 |19/9/2006 | Tién Si Danh | University of 
Du Buffalo, New 
York, USA 
36 | 14/10/2006 | Tiên Sĩ Danh | University of 
Du Rome 3, Rome, 
Italy 
37 |10/12/2006 | Huy Chuong | Kalmykia 
Order of the 
44 


White Lotus 


38 


9/5/2007 


Tiên Sĩ Danh 
Dự 


Smith College, 
Northampton, 
USA 


39 


12/7/2007 


Huy Chuong 
Bild 


Bild Magazine, 
Germany 


40 


8/6/2007 


Tién Si Danh 
Du 


Southern Cross 
University, 
Melbourne, 


Australia 


41 


20/9/2007 


Tiên Sĩ Danh 
Dự 


University of 
Muenster, 
Muenster, 
Germany 


42 


8/10/2007 


Huy Chuong 
Vô Hại 
(Ahimsa 
Award) 


Institute of 
Jainology, London, 
UK 


43 


17/10/2007 


Huy Chuong 
Quốc Hội Mỹ 
(U.S. 
Congressional 
Gold Medal) 


U.S. Congress, 
Washington, USA 


44 


22/10/2007 


Huy Chuong 
Presidential 
Distinguished 
Professor 


Emory University, 
Atlanta, USA 


45 


14/4/2008 


Tiên Si Danh 
Du 


University of 
Washington, 
Seattle, USA 


45 


46 


13/7/2008 


Tién Si Danh 
Du 


Lehigh University, 
Bethlehem, USA 


47 


25/7/2008 


Huy Chuong 
Lành Dao 
Toàn Càu 
(Global 
Leadership) 


Aspen Institute, 
Aspen, USA 


48 


8/12/2008 


Tiên Si Danh 
Du 


Jagiellonian 
University, 
Krakow, Poland 


49 


9/2/2009 


Huy Chuong 
Cóng dàn 
Danh Du 


City of Rome, 
Rome, Italy 


50 


10/2/2009 


Huy Chuong 
Cong Dan 
Danh Du 


City of Venice, 
Venice, Italy 


51 


10/2/2009 


Huy Chuong 
German 
Media 


Editors of 
Germany, Baden 
Baden, Germany 


52 


7/6/2009 


Huy Chuong 
Công Dân 
Danh Dự 


City of Paris, Paris, 
France 


53 


28/9/2009 


Huy Chuong 
University 
Medal 


University of 
Warsaw, Warsaw, 
Poland 


54 


29/7/2009 


Huy Chuong 
Cóng Dàn 
Danh Du 


City of Warsaw, 
Warsaw, Poland 


55 


3/8/2009 


Tiên Si Danh 
Du 


University of 
Marburg, Marburg, 


46 


Germany 


56 | 23/9/2009 | Huy Chương | National Civil 
International | Rights Museum, 
Freedom Memphis, USA 
57 | 27/9/2009 |Huy Chương | Fetzer Institute, 
Prize for Love | Vancouver, USA 
and 
Forgiveness 
58 |30/9/2009 | Tiên Si Danh | University of 
Du Calgary, Calgary, 
Canada 
59 | 6/10/2009 | Huy Chương | Lantos Foundation 
The Lantos | for Human Rights 
Human Rights | and Justice, 
Washington, USA 
60 | 19/2/2010 | Huy Chương | National 
Democracy Endowment for 
Service Democracy, 
Washington, USA 
61 | 23/2/2010 | Baccalaureate | Broward College, 
Honoris Davie, USA 
Causa 
62 | 18/3/2010 | Nirmala Gandhi Ashram 
Deshpande Reconstruction 
Memorial Trust, India 
Award for 
Peace and 
Global 
Harmony 
63 |18/5/2010 | Tién Si Danh | University of 


47 


Du Northern Iowa, 
Cedar Falls, USA 
64 | 23/5/2010 | Huy Chương Hunter ` College, 
President's New York, USA 
Medal 
65 | 18/9/2010 | Huy Chương | City of Budapest, 
Công Dân | Budapest, Hungary 
Danh Dự 
66 |21/9/2010 |Huy chương | Menschen in 
Menschen in | Europa, Passau, 
Europa Germany 
67 |20/10/2010 | Huy Chuong | National 
International | Underground 
Freedom Railroad Freedom 
Center, Cincinnati, 
USA 
68 |21/10/2010 | Tién Si Danh | Miami University, 
Du Oxford, USA 
69 | 21/10/2010 | Huy Chương Harry T. Wilks 
Harry T. | Foundation, 
Wilkes Oxford, USA 
Leadership 
70 | 18/11/2010 | Huy Chương | Harmony 
Mother Foundation, Delhi, 
Teresa India 
Memorial 
International 
Award 
71 | 23/11/2010 | Tiến Sĩ Danh | Jamia Millia 
Du Islamia University, 


48 


New Delhi, India 


72 | 4/5/2011 Huy chương | Amnesty 
Shine A Light | International USA, 
Award Los Angeles, USA 
73 | 8/5/2011 | Tiên Sĩ Danh | University of 
Dự Minnesota, 
Minneapolis, USA 
74 |9/5/2011  |Tién Si Danh | Southern 
Du Methodist 
University, Dallas, 
USA 
75 |11/5/20011 | Tién Si Danh | University of 
Du Arkansas, 
Fayetteville, USA 
76 |13/7/2011 |Huy Chương |Carng Institute, 
Lifetime Washington, USA 
Achievement 
77 |18/8/2011 | Tiên Sĩ Danh | University of 
Dự Tartu, Tartu, 
Estonia 
78 |5/9/2011  |Tién Si Danh | Indira Gandhi 
Du National Open 
University, New 
Delhi, India 
79 |9/10/2011 |Huy Chuong The Gandhi 
Mahatma Development 
Gandhi Trust, Durban, 
International | South Africa 
Award for 
Reconciliation 


49 


and Peace 


Cựu Tổng Thống Geogre W. Bush trao Huy Chương Quốc Hội Hoa 
Ky (Congressinal Gold Medal) lén Đức Dat Lai Mat Ma vào ngày 
17 tháng 10 nám 2007 (bén trái là Bà Nancy Pelosi, Óng Nghi vién 
Robert Byrd and Tổng thông Mỹ George W. Bush) 


Tóm lai, Tenzin Gyatso, Đức Dat Lai Lat Ma thứ 14 
là một hóa thân Bồ tát, một người đã suốt đời hy sinh thân 
mạng mình để mang lại an lạc và hạnh phúc cho con 
người. Ngài đã xuất hiện như một định mệnh dé thừa kế 
dòng tái sanh huyền bí của trường phái Cách lỗ (Gelugpa) 
Mũ Vàng. Ngài đã giữ tước vị Đức Đạt Lai Lạt Ma, 
Nguyên thủ quốc gia Tây Tạng, trong một giai đoạn bấp 
bênh nhất trong lịch sử Tây Tạng. Hiện nay, vẫn trong 
thân phận người ti nạn lưu vong, tuy nhiên, ngài rất lạc 
quan và hạnh phúc trong sứ mạng đem ánh sáng Phật 


50 


pháp, đem tự do, công bằng và hạnh phúc cho con người 
và thế giới. Những công hiến của ngài chăng những cho 
riêng Tây Tạng mà cho cả thế giới và ngày càng có nhiều 
nơi khắp năm châu bón bién biết đến ngài. Do đó, chúng 
ta thấy ngài là một trong những người được kính tặng 
nhiều huy chương và văn bằng danh dự nhất (137 tắm từ 
năm 1957 đến năm 2011 và còn tiếp nữa). Văn bằng như 
là những biểu tượng của những thành quả hoa trái mà 
ngài đã cong hiến trong việc xây dựng con người và xà 
hội. Nhìn vào những thành quả mà ngài đạt được, chúng 
ta rất kính nễ và vui mừng. Đây là niềm hãnh diện vô 
cùng cho tăng sĩ Phật giáo Tây Tạng nói riêng và Phật 
giáo trên thế giới nói chung. 

Vâng! Thật là hạnh phúc thay! Có một Bồ tát Quan 
Âm hóa sanh tại trái đất này. 


x k 


51 


52 


Chương 3 


TRUYEN THONG TAI SANH HUYỆN BÍ 
CUA CAC LAT MA 


Mot trong những điểm huyền bí của Phat giáo Tay 
Tạng là truyền thống tái sanh (tuku/reincarnation). Sự tái 
sanh của các Đức Đạt Lai Lạt Ma là một hiện tượng xảy ra 
qua sự tình nguyện lựa chọn của cá nhân có liên hệ, hoặc ít 
nhất là cũng qua sức mạnh của nghiệp duyên, phước báu 
và năng lực cầu nguyện. Cá nhân người tái sanh có toàn 
quyền quyết định tái sanh ở đâu, ai là hậu thân của mình, 
bằng cách nào và với hình thức nào mà vi tái sanh sẽ được 
tuyên nhận. Đây là một hiện tượng có thật và tự nguyện 
chứ không ai có thể ép buộc. 


Tenzin Gyatso, Đức Dat Lai Lat Ma thứ 14 là hóa thân 
của Thupten Gyatso, Đức Dat Lai Lat Ma thứ 13. Truyén 


53 


thống tái sanh này thuộc trường phái Cách lỗ (Gelugpa) 
hay Mũ Vàng là một trong những trường phái phát triển 
nhất của Phật giáo Tây Tạng. Danh sách 13 Đức Đạt Lai 
Lạt Ma theo truyền thống tái sinh của Tây Tạng như sau: 


Stt | PHÁP HIỆU | NĂM NƠI SANH | TUOI 
SANH & THỌ 
CHÉT 
1 |GedunDrupa | 1391- Shabtod — (U- | 84 
1474 tsang) 
2 | Gedun Gyatso | 1475 -|Tanag Segme | 67 
1542 (U-tsang) 
3 | Sonam Gyatso | 1543 - | Tolung (U- | 45 
1588 tsang) 
4 | Yonten 1589 - | Mongolia 27 
Gyatso 1617 
5 |Lobsang 1617  -|Chingwar 91 
Gyatso 1682 Taktse (U- 
tsang) 
6 | Tsangyang 1682 -| Mon Tawang, | 24 
Gyatso 1706 India 
7 | Kelsang 1708 - | Lithang 41 
Gyatso 1757 (Kham) 
8 | Jamphel 1758 - | Thobgyal (U- | 47 
Gyatso 1804 tsang) 
9 | Lungtok 1805 - | Dan Chokhor | 9 
Gyatso 1815 (Kham) 
10 | Tsultrim 1816 - | Lithang 21 
Gyatso 1837 (Kham) 
11 | Khedrup 1838 - | Gathar (Kham) | 18 


54 


Gyatso 1856 
12 | Trinley 1856 | - | Lhoka (U- | 20 
Gyatso 1875 tsang) 
13 | Thupten 1876 - | Dagpo 58 
Gyatso 1933 Langdun  (U- 
tsang) 
14 | Tenzin Gyatso | 1935 -? | Taktser, ? 
Kumbum 
(Amdo) 


TIỂU SỬ 13 ĐỨC DAT LAI LAT MA 


1) Đức Dat Lai Lat Ma đầu tiên là Gendun Truppa 
(cón goi là Gendun Drub, Gendun Druppa và Gedun 
Drupa) (1391 — 1475) nghĩa là sự hoàn hảo của đức hanh. 
Ngài sinh trong một gia đình sống bằng nghề chăn nuôi tại 
Shabtod. Khi còn là một đứa trẻ, cậu bé đã có những khả 
năng đặc biệt như biết khắc những câu mật chú và những 
lời chúc nguyện trên các tảng đá và cậu nói làm như thé là 
“để mang lại sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh, mỗi người 
trong số họ đã từng là cha mẹ của tôi trong những kiếp quá 
khứ”. Lúc 14 tuổi, ngài xuất gia tại chùa Narthang, tho Ty 
Kheo giới năm 1411 và ngài theo hoc đạo với Lama 
Tsongkhapa, người thành lập phái Gelugpa Mũ Vàng vào 
năm 1416. Đức Lama Tsongkhapa đã xé một mảnh y ca-sa 
của mình đưa cho Gendun Truppa và tiên đoán tương lai 
của Ngai Gendun Truppa sé thành công trong việc trì giữ 
và phát triển Phật giáo Tây Tạng. Năm 1447, ngài Gendun 
Drupa thành lập tu viện Tashi Lhunpo, được gọi là “núi 


32 


phúc lành” ở Tsang gần Shigatse, một trong những tu viện 
lớn nhất của trường phái Gelugpa và trở thành Đức Đạt 
Lai Lạt Ma đầu tiên. Ngài sáng tác bảy tập triết Phật giáo 
với hàng trăm dé tài, những chú giải về Giới và Luận, 
nhiều tiêu luận về tâm linh và thơ văn Phật giáo. Gedun 
Truppa đã trở thành bậc Đạo sư có năng lực và là một nhà 
tinh thông về biện chứng. 


Năm 1474, ngài Gendun Drupa an nhiên thiền tọa mà 
thị tịch. Ngài tĩnh tọa trong tư thế tukdam, một trạng thái 
huyền bí giữa sống và chết và nhờ năng lực của định nên 
cơ thé ngài được duy tri khoảng 49 ngày, rồi sau đó ý thức 
dần dần rời khỏi tim và cuối cùng ngài viên tịch tại tu viện 
Tashi Lhunpo, hưởng thọ 84 tuôi. 

2) Đức Dat Lai Lat Ma thứ 2 là Gendun Gyatso 
(1475 - 1542). Ngài sanh trong một gia đình nông dân 
nhưng phụ thân của ngài là hành giả mật tông nói tiếng 
của trường phái Ninh mã (Nyingmapa) hay Mũ Đỏ. Khi 
Gendun Gyatso mới bập bẹ biết nói, ngài nói với song 
thân rằng tên của ngài là Pema Dorjee (tức tên đời của vị 
Lạt ma thứ nhất) và nói ngài thích sống ở tu viện Tashi 
Lhunpo. Cùng lúc đó, phụ thân của ngài cũng nam mo 
thấy có một vi mặc áo trăng nói tên thật của con trai ông là 
Gendun Drupa. 

Sau khi học xong cấp một, vào tuổi 11, cậu bé tự nhận 
mình là Gendun Drupa tức là Đức Đạt Lai Lạt Ma đầu 
tiên, đang thờ ở tu viện Tashi Lhunpo. Năm 1486, ngài 
xuất gia thọ giới sadi với đạo sư Panchen Lungrig Gyatso 


56 


và thọ Ty kheo giới với Lat ma Choje Choekyi Gyaltsen, 
người đã đặt pháp hiệu cho ngài là Gendun Gyatso. Ngài 
bắt đầu học đạo ở tu viện Tashi Lhunpo và Drepung. 


Năm 1517, Đức Dat Lai Lạt Ma Gendun Gyatso trở 
thành viện trưởng tu viện Drepung và chủ trì đại lễ hội 
Monlam Chenmo cho tất cả chư tăng mi tại ba tu viện lớn 
của phái Gelugpa là Sere, Drepung và Gaden. Năm 1525, 
ngài trở thành viện trưởng của tu viện Sera và ngài viên 
tịch vào năm 1542, hưởng thọ 67 tuổi. 

3) Đức Dat Lai Lat Ma thứ 3 là Sonam Gyatso 
(1543 - 1588). Ngài sanh trong một gia đình quý tộc đông 
con, nhưng không may man tat cả đều chết, chi có ngài là 
còn sống nhờ được nuôi bằng sữa dé tráng. Vi thế, ngài có 
tên là Ranu Sicho Pelzang, nghĩa là đứa bé khỏe mạnh nhờ 
sữa dê. Lúc vừa chào đời, đứa bé đã bắt đầu tụng thần chú: 
“Án Ma Ni Bát Minh Hồng” (Om mani padme hum) và 
mới biết nói bập bẹ là cậu bé tuyên bố rằng mình chính là 
Gendun Gyatso tức Đức Dat Lai Lạt Ma thứ 2. Sau đó, cậu 
bé được hộ tống về tu viện Drepung làm lễ thế phát xuất 
gia. Khi 7 tuổi, ngài thọ sadi giới với đạo sư Sonam với 
pháp hiệu là Sonam Gyatso. Khi 20 tuổi, ngài thọ Tỳ kheo 
giới với đạo sư Gelek Palsang. 

Năm 1552, Đức Dat Lai Lat Ma Sonam Gyatso trở 
thành viện trưởng tu viện Drepung và năm 1558 là viện 
trưởng tu viện Sera. Ngài trước tác hơn bốn mươi tác phẩm. 
Với lòng nhiệt huyết vì sự truyền bá giáo pháp, Ngài đã rất 
thành công trong công cuộc củng có và truyền bá giáo lý 


57 


của ngài Tsongkhapa trên khắp đất nước Tây Tang. 


Năm 1574, ngài thành lập tu viện Namgyal, là noi 
dành riêng cho tất cả các Đạt Lai Lạt Ma hành pháp tu tập, 
toa lạc trên ngọn đổi Potala ngay bên ngoài Lhasa. Năm 
1576, Vua Mông Cổ Atan Khan mời ngài Sonam Gyatso 
đến Mông Có hoáng pháp. Ngài Sonam Gyatso biết là 
mình bắt đầu thực hành lời hứa mà Đức Đạt Lai Lạt Ma 
thứ 2 đã nguyện: “sẽ trở lại để hóa độ những người 
phương Nam (tức Mông Cổ)”. Sau đó, vua Atan Khan 
tặng cho ngài tước hiệu là Đức Dat Lai Lat Ma (Dalai 
Lama) nghĩa là “Trí tuệ lớn như Đại dương”. Từ đó, danh 
hiệu này được dùng cho các Đức Đạt Lai Lạt Ma tái sanh 
và ngài Sonam Gyatso cũng ban tặng danh hiệu “Đạo 
Vương Nghiêm Tịnh” cho vua Altan khan. Đức Đạt Lai 
Lạt Ma thứ ba thành lập tu viện Kumbum tại nơi ngài 
Tsongkhapa chào đời (giáo chủ thành lập phái Gelugpa 
Mũ Vàng). Kumbum trở thành tu viện đầu tiên của trường 
phái Gelugpa Mũ Vàng ở miền Đông Tây Tạng. Năm 
1588, ngài bi binh và thiền tọa thị tịch trong lúc di hoằng 
pháp tại Mông Cô. Xá lợi của ngài được thờ tại tu viện 
Drepung, Lhasa. 


4) Đức Đạt Lai Lat Ma thứ 4 là Yonten Gyatso 
(1589 - 1617) sanh tại triều đình Mông Cổ. Khi Đức Đạt 
Lai Lạt Ma thứ 3 sắp viên tịch, những người Mông Cô đã 
tha thiết cầu khẩn ngài nán ở lại thêm một thời gian nữa 
để hoằng pháp. Ngài đã nhận sự thỉnh cầu ấy bằng cách 
hứa sẽ tái sinh ở Mông Cổ. Cho nén sau đó một thời gian, 


58 


vào năm 1589, một cậu bé đã ra đời trong Hoàng gia 
Altan Khan (cháu nội lớn của Altan khan) và đã nhận ra 
các đồ dùng của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 3 là của mình. 
Triều đình liền mời ban Thiền Lat Ma Tây Tang sang dé 
hướng dẫn cho Ngài và Ngài đã được làm lễ tấn phong 
với tước vi là Đức Dat Lai Lạt Ma thứ 4 tại Mông Có vào 
nám 1591 vói pháp hiéu là Yonten Gyatso nghia là Bién 
Đức Hanh. 


Nám 1601, lüc 12 tuói, Yonten Gyatso duoc Ban Thién 
Lat Ma và song thân người Mông Cô hộ tống dua vé thủ đô 
Lhasa, Tây Tạng. Sanya Rinchen là vị Latma trụ trì chùa 
Gaden làm lễ thế phát và truyền sadi giới cho ngài. Năm 
1614, lúc 25 tuói, ngài tho Ty kheo giới với dai sư Panchen 
Lama thứ tu, Lobsang Choegyal và ngai trở thành viện 
trưởng hai tu viện Drepung và Sera. Năm 1617, ngài bi 
bệnh thấp khớp phải đi đến những suối nước nóng để chữa 
trị. Đầu năm 1617, Ngài viên tịch tại tu viện Drepung khi 
vừa tròn 28 tuổi và có dé lại vài tác phẩm do ngài sáng tác. 

5) Đức Dat Lai Lạt Ma thứ 5 là Lobsang Gyatso 
(1617 - 1682), sanh tại Lhoka Chingwar Taktse, huyện 
Chongyas trên vùng biên giới phía Đông của Tsang. Năm 
1619, Sonam Choephel là thị giả chính của Đức Đạt Lai 
Lạt Ma thứ tư nghe về những kỳ lạ của cậu bé Chong Gya, 
nên thân hành đến thăm. Sonam Choephel đưa ra những 
đồ dùng của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ tư thì đứa trẻ nhận là 
của mình. Sonam Choephel giữ kín chuyện bí mật này vì 
lúc đó những cuộc nội chiến đấu tranh đang lan tràn khắp 


59 


Tây Tang và quân Mông Có dang tán công vào các doanh 
trại quân đội của Tsang ở bên ngoài Lhasa. Sau đó vào 
năm 1621, vua Phuntsok Namgyal băng hà, nhờ đó sự đấu 
tranh về quân sự giữa Tây Tạng và Tsang có phần lắng 
diu, nên việc phát hiện Đức Dat Lai Lạt Ma thứ 5 được 
thông báo và tại tu viện Drepung đã tô chức lễ lớn tán 
phong Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5. Ngài được thọ Tỳ kheo 
giới với ngài Lama Pachen thứ ba, Lobsang Chogyal và 
được đặt pháp hiệu là Ngawang Lobsang Gyatso.Từ đó, 
Ngawang Gyatso được giáo dưỡng theo quy chế dành cho 
các Đức Đạt Lai Lạt Ma gồm Kinh tạng, Mật tạng và cả về 
y học. 


Năm 1642, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 trở thành 
Nguyên Thủ đất nước Tây Tạng và ngài dùng kỹ năng của 
nên chính trị thần quyền để lãnh đạo quốc gia. Ngài thiết 
lập các luật lệ về tôn giáo và xã hội vững chắc như soạn 
thảo ra những bộ luật kỹ cương cho nhân dân cũng như chỉ 
định các bộ trưởng của các nghành như kinh tế, y tế, giáo 
dục, xã hội, an ninh, thương mại và các cấp chính quyền 
địa phương. Phía tôn giáo và học thuật, ngài đã sáng tác 
nhiều tác phẩm về nhiều lãnh vực như thuyết thần học 
huyền bí, tiêu sử các nhân vật nói tiếng đương thời, lịch sử 
Tây Tạng, các luận giải về thơ văn cô điển An Độ, văn 
phạm, thuật chiêm tinh, văn xuôi và tho ca, đặc biệt là 
nghệ thuật tu tập Mật tông. Việc phiên dịch các bản kinh 
Pali và Phan văn với các nước láng giéng cũng phát triển. 
Dưới sự lành đạo tài ba của ngài, Tây Tang đã trở thành 


60 


một quốc gia thống nhất và độc lập. Ngài đã tạo nên một 
hình thức chính quyền của Tây Tạng, hệ thống lãnh đạo 
được chia đều giữa Tăng sĩ và cư sĩ. Còn vua Gushri 
Khan vẫn được duy trì trên danh nghĩa là vua của Tây 
Tạng, nhưng chỉ là nhà bảo trợ và hộ trì cho Đức Đạt Lai 
Lạt Ma. Mối quan hệ mới giữa bậc Đạo sư và vị hộ pháp 
đã được chính thức thiết lập từ đây. 


Năm 1655, vua Gushri Khan băng hà, hai hoàng tử kế 
vị của vua Gushri Khan chia nhau lãnh đạo Tây Tang 
nhưng họ không dé tâm vào việc chính sự này. Do đó, dần 
dần, tất cả quyền lực được giao lại cho đức Đạt Lai Lạt Ma 
thứ 5, kế cả quyền bó nhiệm quan nhiếp chính. Năm 1662, 
Đức Panchen Lama viên tịch, thọ 91 tuói. Đức Dat Lai Lạt 
Ma thứ 5 đã xác thuc hóa thân của ngài Panchen Lama là 
một cậu bé ở tinhTsang. Sau ðó, cậu bé ðýợc ðýa về Lhasa 
ðê thé phát xuất gia với pháp hiệu là Lobsang Yeshe. Từ 
khi Lobsang Yeshe xuất gia và cho mãi đến sau này, ngôi 
vị của đức Panchen Lama luôn được đặt ở vị trí thứ hai, 
sau đức Dat Lai Lat Ma thứ 5. 


Một trong những thành tựu lớn nhất của đức Dat Lai 
Lạt Ma thứ 5 là xây dựng cung điện Potala, là tu viện 
chính của các Đức Đạt Lai Lạt Ma và của chính quyền Tây 
Tạng tối cao trong hơn 300 năm. Bắt đầu từ năm 1645, 
công trình kéo dài đến gần 50 năm mới hoàn tất. Đức Đạt 
Lai Lạt Ma thứ 5 viên tịch vào năm 1682, trong lúc Ngài 
đang thiền tọa, thọ 65 tuổi. Sau khi Ngài thị tịch, tu viện 
Potala vẫn được tiếp tục xây dung và theo lời di giáo của 


61 


ngài, kinh thành tạm thời giữ kín việc ngài nhập tịch cho 
đến khi kinh thành xây xong. Do đó, ngày nay cung điện 
Potala trở thành một biểu tượng tâm linh vĩ đại của 
Lobsang Gyatso, Đức Dat Lai Lạt Ma thứ 5. 


Cung dién Portala ó Lhasa, Táy Tang cao 13 táng vói mót ngàn 
phòng và mười ngàn miêu thờ và lăng mộ cua tám vị Dat Lai Lạt 
Ma. 


6) Đức Dat Lai Lạt Ma thứ 6 là Tsangyang Gyatso 
(1682 - 1706) tại Mon Tawang, hiện nay thuộc Arunachal 
Predesh, Ấn Độ. Quan nhiếp chính Desi Sangye Gyatso 
thực hiện lời nguyện của Đức Dat Lai Lạt Ma thứ 5 giữ 
kín việc ngài nhập diệt cho đến 15 năm sau đề hoàn thành 
xong kinh thành Potala. Quần chúng Phật tử được thông 
báo là ngài nhập thất lâu năm và mỗi khi có những buổi lễ 
quan trong, các hoàng tử Mông Cô yêu cầu Đức Dat Lai 
Lạt Ma thứ 5 chứng minh thì Depa Dayrab, một Lạt ma 


62 


trưởng lão ở tu viện Namgyal giả trang Đức Dat Lai Lạt 
Ma thứ 5 để ngự trên ngai và đội mũ vàng Tây Tạng của 
ngài. Quan nhiếp chính Desi vẫn duy trì bí mật này mãi 
cho đến năm 1688 khi nghe có một đứa trẻ ở Mon biểu 
hiện những điều phi thường. Desi liền cử Ban thiền Lat 
Ma đến hộ tống đưa đứa trẻ về Nankartse, gần Lhasa để 
hướng dẫn đứa trẻ tu học. Cho tới năm 1697, Quan nhiếp 
chính Desi gởi sứ Shabdrung Ngawang Shonu đến triều 
đình Mãn Chu dé thông báo với Hoàng Đề K'ang-si về sự 
nhập diệt của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ năm và Quan nhiếp 
chính Desi đã tìm được Đức Dat Lai Lat Ma thứ sáu - hóa 
thân của Lobsang Gyatso. Tin này cũng được loan báo 
khắp đất nước Tây Tạng. Người dân rất vui và cám ơn 
Quan nhiếp chính Desi cho việc này. Thay vì than khóc 
một mặt trời trí tuệ đã án (Đức Dat Lai Lat Ma thứ 5 nhập 
diệt) thì họ vui mừng để chào đón một mặt trời khác đã 
mọc (Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 6 đã được tìm thấy). 


Quan nhiếp chính Desi mời Lobsang Yeshi, Lama 
Pachen thứ năm, đến Nankartse cho đứa trẻ thế phát xuất 
gia, thọ sadi giới và đứa trẻ được đặt pháp hiệu là 
Tsangyang Gyatso. Năm 1697, lúc 14 tuổi, ba tu viện lớn 
là Sera, Gaden và Drepung, Tsangyang Gyatso tô chức lễ 
tán phong Đức Dat Lai Lat Ma thứ 6 dưới sự chứng minh 
của nhiều Ban thiền Lạt ma, giới cao cấp chánh quyền, các 
hoàng tử Mông CÓ, đại biểu của triều dinh K'ang Si và 
quần chúng Lhasa. Năm 1701, có một sự mâu thuần xảy ra 
giữa Quan nhiếp chính Desi và hoảng đế Mông Cổ 
Lhasang Khan. Hoàng dé Lhasang Khan đã giết Desi 


63 


Sangya Gyatso. Điều này khiến Đức Dat Lai Lạt Ma thứ 6 
rất buồn và ngài xin sám hối với Lama Panchen ở Shigatse 
để hoàn tục. Tuy vẫn sống trong kinh thành Potala, nhưng 
ngài Tsangyang Gyatso thường đi chơi rong, ca hát với các 
bạn bé ngoài kinh thành. Sau đó, được biết ngài trở thành 
một nhà thơ vì có những tác phẩm thơ để lại. Năm 1706, 
ngài được mời đền Trung Quốc, nhưng ngài đã thâu than 
viên tịch trên đường đi, hưởng thọ 24 tuổi. 


7) Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 là Kelsang Gyatso 
(1708 - 1757). Người dân Tây Tạng tin răng Đức Đạt Lai 
Lạt Ma thứ 6 Tsangyang Gyatso đã tiên đoán noi tái sanh 
tương lai của ngài sẽ ở làng Lithang, tinh Kham, bởi lẽ bài 
thơ của ngài dé lại như sau: 


Con sếu trắng cho tôi mượn cánh của bạn 
Tôi sẽ không đi xa hơn Lithang 

Và rồi, tôi sẽ trở lại. 

(White crane, lend me your wings 

I go no farther than Lithang, 

Anh thense, return again). 


Quả nhiên như vậy, hai năm sau khi Đức Dat Lai Lạt 
Ma thứ 6 viên tịch, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 hóa sanh 
trong thân một đứa bé tai làng Lithang như lời thơ ngài đã 
nói. Ban thiền Lạt Ma tại tu viện Thupten Jampaling, làng 
Lithang rất ngạc nhiên trước sự kỳ diệu của đứa trẻ. Tuy 
nhiên, lúc này tình hình chính sự đang rất rối loạn, Ban 
thiền Lạt ma không thé hộ tống vị Lat ma mới về thủ phủ 
Lhasa và vì thế nên dua đứa bé về tu viện Kumbum dé ngài 


64 


thế phát xuất gia với đại sư Ngawang Lobsang Tenpai 
Gyantsen. Vào năm 1720, tại kinh thành Potala, ngài tho 
sadi giới với đạo sư Panchen Lobsang Yeshi và được đặt 
pháp hiệu là Kelsang Gyatso. Năm 1726, nhân dịp tháng tốt 
Saka Dawa, Kelsang Gyatso thọ Ty kheo giới với Rinpoche 
Panche và hoc dao vói Lat Ma Panche Lobsang Yeshi, tru 
trì chùa Gyumey và Shalu cũng nhu hoc triết Phát giáo với 
Lat ma Ngawang Yonten. Đức Dat Lai Lat Ma thứ 7 tỏ ra 
rát sáng suót và hoc nhanh các kinh và luán và ngài cüng có 
sáng tác nhiều tác phẩm giá trị dé lại cho đời. 


Năm 1751, lúc 43 tuổi, Đức Dat Lai Lạt Ma thứ 7 thành 
lập triều chính Kashag dë chỉnh đồn lại chính quyền và hủy 
bỏ vị trí của quan nhiếp chính Desi, bởi lẽ quá nhiều quyền 
lực độc tài trong tay một người. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 
trở thành vị Nguyên thủ quốc gia của triều chính Tây Tạng. 
Lúc 45 tuổi, ngài thành lập trường phái Tse trong cung điện 
Potala và xây một cung điện mới ở Norling Kalsang 
Phodrang. Đời sống đức hạnh và khiêm tốn của ngài đã 
dành được tình cảm của số đông Phật tử Tây Tạng yêu mến. 
Ngài thị tịch năm 1757, hưởng thọ 49 tuói. 


8) Đức Dat Lai Lạt Ma thứ 8 là Jamphel Gyatso 
(1758 - 1804). Ngài sanh tai làng Thobgyal, Lhari Gang, 
tinh Tsang, phía Tây Nam của Tây Tang. Gia đình ngài 
vốn là người từ tinh Kham và đã tim vé tổ tiên ở Dhrala 
Tsegyal, một trong những nơi sản sinh ra các anh hùng 
huyền thoại của thiên anh hùng ca Gesar. Khi mẹ ngài 
mang thai, làng Lhari Gang đã liên tiếp trũng mùa mang 


65 


nhiều hoa lợi cho dân chúng và có những cầu vồng ngũ 
sắc rực rỡ đã bao quanh căn nhà khi ngài vừa ra đời. Đây 
là những điềm tốt báo răng sẽ có một thánh nhân giáng 
sanh. Khi đứa trẻ vừa biết nói, cậu bé liền nói: “Ta sẽ đến 
Lhasa lúc 3 tuổi” (Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 cũng nói 
câu này). Năm 1761, đứa bé duoc dua về Lhasa và đức 
Panchen Lama đã thế phát xuất gia, truyền Ngũ giới và đặt 
pháp danh cho ngài là Jampal Gyatso. Năm 1777, ngài 
được thọ Tỳ kheo Cụ túc giới và học mật tông theo truyền 
thống Gelugpa Mũ Vàng cũng giống như Đức Đạt Lai Lạt 
Ma thứ 7. Tuy nhiên, sau này, ngài đã kết hợp giáo lý của 
phái Gelugpa Mũ Vàng và Nyingmapa Mt Do trong qua 
trình hành pháp của mình. 


Sau cái chết của viên quan nhiếp chính Jampal Delek, 
Đức Dat Lai Lạt Ma thứ 8 được yêu cầu lên năm chính 
quyền nhưng ngài đã từ chối. Do vậy, ngài Ngawang 
Tsultrim ở chùa Tsernonling, là quốc sư của hoàng dë 
trong suốt 14 năm, đã được đề cử lên làm quan nhiếp 
chính để giúp Đức Dat Lai Lạt Ma thứ 8 về van dé chính 
tri. Đức Đạt Lai Lat Ma thứ 8 Jamphel Gyatso, viên tịch 
vào năm 1804, hưởng tho 47. Tây Tang luôn nhớ đến 
những phẩm chat tâm linh tuyệt diệu của ngài và sự đóng 
góp của ngải trong công trình xây dựng công viên mùa hè 
Norbulingka cho các Đức Dat Lai Lat Ma. 


9) Đức Dat Lai Lat Ma thứ 9 là Lungtok Gyatso 
(1805 - 1815). Ngài sanh tai làng Dan Chokhor, tinh 
Kham. Năm 1807, ngài duoc công nhận là hóa thân của 


66 


Đức Dat Lai Lạt Ma thứ 8 và được đưa về Lhasa. Năm 
1810, lễ tán phong Đức Dat Lai Lat Ma thứ 9 được tó chức 
rất long trọng tại cung điện Potala. Sau đó, ngài xuất gia 
và thọ Sadi giới với Rinpoche Pachen Lama và được đặt 
pháp hiệu là Lungtok Gyatso. Thật bất hạnh, năm 1815, 
ngài đã thâu thân thị tịch khi vừa mới 9 tui. 

10) Đức Dat Lai Lạt Ma thứ 10 là Tsultrim Gyatso 
(1816 - 1837). Ngài sanh tại làng Lithang, tỉnh Kham. 
Năm 1822, ngài được công nhận là hóa thân của Đức Lat 
Ma thứ 9 và được thé phát xuất gia, tho sadi giới với đạo 
sư Panchen Lama, Tenpai Nyima và được đặt pháp hiệu là 
Tsultrim Gyatso. Năm 1826, lúc 10 tuói, ngài dáng ký học 
triết Phật giáo tại tu viện Drepung và ngài tỏ ra rất xuất sắc 
cả về kinh và luận Phật giáo. Năm 1831, ngài tái xây dựng 
lại cung điện Potala và năm 1§35, lúc 19 tuổi, ngài tho Ty 
kheo giới với ngài Panchen Lama. Năm 1837, ngài bi binh 
nặng và viên tịch khi vừa tròn 21 tuổi. 


11) Đức Dat Lai Lat Ma thứ 11 là Khedrup Gyatso 
(1838 - 1856). Ngài sanh tai làng Gathar, tính Kham 
Minyak. Năm 1841, ngài được công nhận là Đức Dat Lai 
Lạt Ma thứ 11 và được đưa về thé phát xuất gia với 
Rinpoche Panchen Lama, Tendai Nyipa và được đặt pháp 
hiệu là Khedrup Gyatso. Năm 1842, tại cung điện Potala 
tổ chức lé tân phong Đức Dat Lai Lat Ma thứ 11 và ngài 
tho giới sadi giới với đại su Panchen Lama vào năm 1849. 
Mặc dù tuói trẻ, nhưng ngài đã gánh vác trách nhiệm và sứ 
mệnh của một vi lãnh đạo tinh thần Tây Tạng. Tuy nhiên 


67 


vào nam 1856, ngai thị tịch bất ngờ tại cung điện Potala 
khi vừa tròn 18 tuổi. 

12) Đức Dat Lai Lat Ma thứ 12 là Trinley Gyatso 
(1856 - 1875). Ngài sanh tại Lhoka, gần thủ đô Lhasa. 
Năm 1858, lúc 2 tuổi ngài được công nhận là Đức Dat Lai 
Lạt Ma thứ 12 và được hộ tống về kinh thành Lhasa dë thế 
phát xuất gia. Dai sư Reting Ngawang Yeshi Tsultrim 
Gyaltsen đã đặt pháp hiệu cho đứa trẻ là Trinley Gyatso. 
Lúc 5 tuổi, Trinley Gyatso thọ sadi giới tại tu viện Gaden 
với đại sư Lobsang Khenrab và tại cung điện Potala tổ 
chức đại lễ tán phong ngài là Đức Dat Lai Lạt Ma thứ 12. 
Năm 1873, lúc 18 tuổi, ngài tho Tỳ kheo giới và là vị lãnh 
đạo tinh thần và hành chính cho toàn Tây Tang. Tuy 
nhién, nám 1875, ngài vién tich bát ngó tai kinh thành 
Potala lüc vira trón 20 tuói. 


13) Đức Dat Lai Lạt Ma thứ 13 là Thupten Gyatso 
(1876 - 1933). Ngài sanh tai Thakpo Langdun thuóc mién 
Đông Nam Tây Tang, trong gia dinh nóng dân du muc và 
thuần tín Tam Bảo. Theo như lời tiên tri của thần Nechung 
và Lạt Ma Gyudto nhìn vào mặt nước hồ thiêng Lhamoi 
Latso đã thấy nhà của cậu bé và phong cảnh xung quanh. 
Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 12 thị tịch trong tư thế ngồi 
với đầu hướng về phía Đông Nam, nên Ban thiền Lạt ma 
hướng về phía Đông Nam và đã tìm thấy đứa trẻ với căn 
nhà và phong cảnh giống trong hồ thiên lúc đó cậu bé chỉ 
vừa được 10 tháng tuổi. Năm 1878, Đức Dat Lai Lạt Ma 
thứ 13 thế phát xuất gia với Lạt Ma Tenpai Wangchuk, 


68 


Panchen Lama thứ § và được đặt pháp hiệu là Ngawang 
Lobsang Thupten Gyatso Jigdral Chokley Namgyal, nói 
gon là Thupten Gyatso. Năm 1879, lễ tán phong Đức Dat 
Lai Lat Ma thứ 13 được tổ chức tại cung điện Potala và 
ngài tho sadi giới với Ringpoche Tatsak, Ngawang Palden 
Yeshi lúc 6 tuổi. Sau đó, ngài được học cả nội và ngoai 
điển và mặc dù mới 12 tuổi, nhưng ngài đã tỏ ra rất xuất 
sắc với những môn luận Phật giáo và đã thành công xuất 
sắc trong những buổi tranh luận với hàng trăm Tăng sĩ và 
các vị hoc giả nói tiếng xuất thân từ ba trường dai học Phật 
giáo chính của Tây Tạng. Ngài thọ Ty kheo giới với 
Rinpoche Phurchok Ngawang Jampa ở tu viện Jokhang, 
Lhasa, vào năm 1895 và vào lúc 23 tuói, Đức Dat Lai Lạt 
Ma thứ 13 đã tốt nghiệp Tiến Sĩ Triết Học (Geshe). Bắt 
đầu từ năm 1902, ngài nhập thất ba năm và đã chứng mật 
định Kim-cang thừa do các Đức Đạt Lai Lạt Ma trước ngài 
đã dé lại. 

Do thành công trong sở học và sở tu như thế, nên ngải 
có sáng tác nhiều tác pham. Tat cả được gom lai thành bảy 
tập bao gồm nhu cách hành trì Mật tông, cám nang thiền 
tập (văn xuôi lẫn thơ ca), nghi thức tế lễ, tiêu sử, giáo trình 
sư phạm, những tâm thư khuyên dạy cho cá nhân và tập 
thé, văn thư cho chính quyền, vv... Các tác phẩm của ngài 
nói lên sự chứng ngộ mật định, sự cản hóa chúng sanh, sự 
điều hành chính sự và xã hội của ngài. Năm 1888, ngài đã 
chủ trì lễ xuất gia cho đức Panchen Lama thứ 4, Chokyi 
Nyima, và truyền giới cho vị này vào năm 1902. 


69 


Năm 1904, tình hinh chính sự đang gây cán giữa Tây 
Tạng và ngoại xâm. Khi quân đội Anh tiến gần đến thành 
Lhasa, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 phải lánh sang Mông 
Có và quan nhiếp chính Ganden Tri Rinpoche ở lại thủ 
phủ Lhasa thay ngài trông coi triều chính. Lúc ở Mông Có, 
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 đã thuyết pháp và cảm hóa cho 
hàng trăm bộ lạc của dân du mục Mông Cổ và ngài trở 
thành khách quý của Tăng thống Lama Jetsun Dampa, vị 
lãnh dao cao nhất của Phật giáo Mông CÓ tại Urga (ngày 
nay là Ulan Bator). Năm 1906, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 
đến miền đông Tây Tạng hoằng pháp và năm 1907 có 
cuộc thương lượng giữa Anh và Nga thừa nhận Tây Tạng 
thiết lập như một nước trung lập giữa Anh-Án và Nga 
dưới danh nghĩa quyên bá chủ của triều dinh Trung Hoa. 


Năm 1908, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 đến Bắc Kinh 
để đàm phán về sự lạm dụng của triều đình Trung Hoa 
trong vấn đề quyên lực thống trị ở tỉnh Kham. Nhà Thanh 
khăng khăng rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 là cấp dưới 
của vị tân Hoàng dé Trung Hoa Mãn Chu, nhưng Đức Dat 
Lai Lat Ma thứ 13 nhắn mạnh mối quan hệ giữa ngài và 
Trung Hoa như “Bậc Đạo sư và vị hộ pháp” mà trước kia 
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 đã thiết lập. Năm 1910, vừa 
đúng hai năm sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 viếng 
thăm Trung Hoa, ngài phải đến ty nạn đến Ấn Độ, vì 
Trung Hoa muốn bắt ngài và họ đã treo giá cho thủ cấp 
(cái đầu) của ngài. Lu Chan là tế tướng của triều Mãn Chu 
kéo quân sangLhasa, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ I3 cùng Ban 
Thiền Lạt ma và các vị chức sắc cao cấp rời bỏ thành 


70 


Lhasa hướng về An Độ ty nạn. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 
khán xin Anh Quốc giúp đỡ, tuy nhiên, Anh quốc giữ vị trí 
trung lập, không can thiệp vào. Trung Hoa muốn tuyên bó 
bắt và cách chức Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 nhưng không 
đủ sức nên đã yêu cầu Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 trở lại 
và giữ chức vụ dưới quyền của triều Mãn Chu nhưng ngài 
đã khuóc từ. May mắn thay, năm 1911, triều đình Mãn 
Chu sụp đồ và quân Tây Tang nam lay cơ hội này đánh 
đuôi lực lượng Mãn Chu rời khỏi Tây Tạng. Đức Đạt Lai 
Lạt Ma thứ 13 trở lại Tây Tạng và ngài nỗ lực hiện đại hóa 
lại Tây Tang, cũng nhu có gang loại bỏ những điểm nặng 
né có chấp có hữu của hệ thống tu viện. 


Trong thời gian sóng luu vong tai An Độ, Đức Dat Lai 
Lạt Ma thứ 13 đã rất phân khởi khi tận mắt nhìn thấy thế 
giới hiện đại, nên ngài cho du nhập những đồng tiền bằng 
đồng và giấy đầu tiên tại Tây Tang. Ngày 13 tháng 2 năm 
1913, ngài thiết lập năm điều hiến pháp dé củng có lại nén 
độc lập của Tây Tạng. Năm 1913, ngài thành lập bưu điện 
đầu tiên tại Tây Tạng và gởi bốn sinh viên Tây Tạng đi 
học nghành kỹ su tại Anh Quốc. Năm 1914, ngài tó chức 
các lớp huấn luyện đặc biệt dé củng có lượng lực vũ trang 
quân đội Tây Tạng. Năm 1917, ngài xây dung Men-Tsee- 
Khang, một học viện Thiên văn và Y học Tây Tạng. Năm 
1923, ngài thành lập Trụ Sở Trung Ương Cảnh Sát tại 
Lhasa. Cũng trong năm này, ngài thành lập trường học 
Anh ngữ đầu tiên cho người Tây Tạng ở Gyaltse. Năm 
1933, ngài thâu thần viên tịch, hưởng thọ 58 tuổi. 


71 


Tóm lai, xem qua tiêu sử của 14 Đức Dat Lai Lat Ma, 
chúng ta thấy đa phân các ngài thị hiện ở Tây Tạng không 
lâu, tức tuổi tho ngắn hơn Tenzin Gyatso, Đức Dat Lai Lat 
Ma thứ 14 hiện tai. Các Đức Dat Lai Lat Ma thứ 1, thứ 2, 
thứ 5, thứ 13 và thứ 14 là lưu lại ở thé giới ta bà này lâu 
hơn, cho nên sự công hiến của các ngài đã dé lại cho đời 
cũng nhiều hơn như Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã cống 
hiến rất nhiều cho Phật giáo nói chung và Phật giáo Tây 
Tạng nói riêng, vì ngài đã khơi dậy nguồn cảm hứng của 
hàng triệu con người trên khắp thế giới về với đạo Phật, 
khiến họ biết tìm kiếm nguồn hạnh phúc và tinh thuong 
yêu ngay trong chính con tim của họ. Số lượng thính 
chúng nghe giảng và tu tập đến số ngàn, số triệu. Đây là 
một cong hién đáng kể của dòng Lat Ma Tây Tạng, đặc 
biệt của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. 


TRUYEN THONG TAI SANH CỦATÔNG PHÁI GELUGPA 


Chúng ta thấy từ năm 1391 đến nay (2011) đã có 14 
Đức Đạt Lai Lạt Ma tái sanh trong trường phái Cách lễ 
(Gelugpa) hay Mũ vàng. Hình như mọi người đều mong 
truyền thống này sẽ tiếp nối và một Đức Đạt Lai Lạt Ma 
thứ 15 sẽ xuất hiện trên thé giới ta bà dày dau khó này. 
Tuy nhiên, theo tin vào ngày 27 tháng 4 năm 2011, trong 
bài tâm nguyện của mình, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã 
tuyên bố và giải thích cặn kẽ những nguyên nhân của hai 
vẫn đề rằng ngài xin rút khỏi cương vị một nhà lãnh đạo 
chính trị Tây Tạng và khi ngài được 90 tuổi, ngài và Ban 
Thiền Lạt ma Tây Tạng sẽ quyết định cho việc tiếp nối 


72 


dòng tái sanh của tông phái Gelugpa để có một Đức Đạt 
Lai Lạt Ma thứ 15 nữa hay không. Bản tin Việt ngữ” do 
Konchog Jimpa Lhamo dịch từ tiếng Anh với nội dung 
như sau: 


Đức Dat Lai Lat Ma tuyên bó ngài tình nguyện rút lui 
khỏi chính trường. Ngày 27, tháng 4 năm 2011, cuộc bỏ 
phiếu dân chủ đã bầu Tiến sĩ Lobsang Sangay, 43 tuói, 
dân Tây Tạng, một học giả và thành viên của chương trình 
Đông Nam Á học tại trường đại hoc Harvard, Hoa Ky, lên 
thay ngài. 


Đức Đạt Lai Lat Ma đã phát biểu về việc tinh nguyện 
chấm dứt việc nhận lãnh trách nhiệm như một người đứng 
đâu của ngài như sau: 


Trong một chuỗi dài của việc duy trì truyền thống Phật 
giáo tại Tây Tạng, chúng tôi đã nuôi dưỡng một truyền 
thống Tây Tạng đặc thu, (đó là) công nhận sự tái sanh của 
các vị học giả cao thâm, là những người đã đóng góp một 
cách to lớn cho Giáo pháp và cho chúng sinh, đặc biệt hơn 
nữa là cho cộng đồng tu sĩ. 


Ké từ khi dáng toàn giác Gedun Gyatso đã được nhận 
diện và tuyên nhận là hóa thân của ngài Gedun Drub vào 
thế kỷ thứ mười lăm, và từ khi Gaden Phodran Labrang 
tức là hệ thống tái sinh của đức Đạt Lai Lạt Ma được thiết 
lập, thì những vị hóa thân kế tiếp của đức Đạt Lai Lạt Ma 
? Bàn Việt ngữ được Konchog Jimpa Lhamo chuyển dịch từ bàn Anh ngữ 


vào ngày 26/09/2011. http://dalailama.com/messages/tibet/reincarnation- 
Statement. 


73 


cũng đã được tuyên nhận. Vị hóa thân thứ 3 trong truyền 
thống ấy, Lạt ma Sonam Gyatso, đã được ban cho pháp 
hiệu Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5, 
ngài Ngawang Lobsang Gyatso, đã thành lập Chính Quyền 
Gaden Phodrang vào năm 1642, trở thành vị lãnh đạo tâm 
linh lẫn chính trị của Tây Tạng. Đã trải qua hơn 600 năm 
từ ngài Gedun Drub trở đi cho đến nay, một chuỗi dải bao 
gồm các vị hóa thân thuộc dòng truyền thừa của Đức Đạt 
Lai Lạt Ma đã được công nhận một cách hoàn toàn đúng 
dán, không hé sai trật. 


Các vị Đạt Lai Lạt Ma trong quá khứ đã nhận lãnh 
trách nhiệm như là những vi lãnh đạo chính trị và tâm linh 
của Tây Tạng trong suốt 369 năm từ năm 1642 cho đến 
nay. Giờ đây, bản thân tôi (Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, 
Tenzin Gyatso) đã tình nguyện chấm dứt (việc nhận lãnh 
trách nhiệm) như trên. Tôi hãnh diện và hài lòng là giờ đây 
chúng tôi có thể noi theo một hệ thống chính quyền dân 
chủ là một hệ thống đang nở rộ ở khắp nơi trên thế ĐIỚI. 
Thật ra, ngay từ năm 1969 xa xưa trở di, tôi cũng đã từng 
nói một cách hết sức minh bạch rằng những ai có mối liên 
hệ (với đức Đạt Lai Lạt Ma và Tây Tạng), họ cần phải 
quyết định xem là các vị tái sanh của Đạt Lai Lạt Ma có 
nên tiếp tục trong tương lai hay không. Tuy thế, trong khi 
thiếu vắng những tôn chỉ rõ ràng, giả sử nếu cộng đồng 
những người liên hệ bày tỏ một ước nguyện mạnh mẽ 
mong muốn các vị tái sanh của Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục 
hiện hữu, thì có thể có một nguy cơ rõ rệt là sẽ có những 
thế lực chính trị có chủ ý sẽ lợi dụng hệ thống tuyên nhận 


74 


hóa thân này để hoàn thành những chương trình (tham 
vọng) chính trị riêng tư. Do đó, trong khi tôi vẫn còn đầy 
đủ sức khoẻ và tinh thần minh man, tôi nghĩ rằng có lẽ 
điều quan trọng đối với tôi là chúng ta cần phải thiết lập 
những tôn chỉ rõ ràng dé tuyên nhận vị Đạt Lai Lat Ma kế 
nhiệm, không dé bất ky khe hở nào cho sự hoài nghi hay 
gian trá. Dé có thé hiểu được những tôn chi này một cách 
trọn vẹn, điều thiết yếu là phải thấu hiểu về hệ thống tuyên 
nhận Tulku (hóa thân) và về những khái niệm căn bản 
đăng sau hệ thống ấy. Bởi thé cho nên, tôi sẽ ván tắt giải 
thích như sau: 


Dé có thê chấp nhận được thuyết tái sanh hay về thực 
tại của các vị Tulku (tức các vị hóa thân), chúng ta cần 
phải chấp nhận sự hiện hữu của đời trước và đời sau, của 
các kiếp quá khứ và kiếp vị lai. Chúng sinh hiện hữu trong 
cuộc đời hiện tại khởi đi từ những đời kiếp trước và chúng 
sinh đầu thai trở lại sau khi chết. Sự đầu thai trở lại một 
cách liên tục này được công nhận bởi tất cả các truyền 
thống tâm linh An Độ có cũng nhu được công nhận bởi tất 
cả các trường phái triết học, ngoại trừ phái Charvakas 
(cũng thuộc An Độ cô), là một phong trào duy vật. Có một 
số các triết gia hiện đại chối bỏ kiếp trước kiếp sau dựa 
trên tiền đề cho là chúng ta không thể nhìn thấy được điều 
đó. Có những người khác thì lại không vẽ ra những kết 
luận quá rõ rệt dựa trên cơ sở này (của việc không “nhìn 
thấy” được là có kiếp trước kiếp sau). 


Cho dù có rất nhiều truyền thống tôn giáo công nhận 


75 


việc đầu thai trở lại thì các truyền thống này lại có những 
cái nhìn khác nhau, chang hạn như là các quan điểm khác 
nhau về cái gì là cái đầu thai trở lại, đầu thai trở lại như thế 
nảo, vả sự việc xảy ra như thế nào khi đi qua giai đoạn 
chuyên tiếp giữa hai kiếp sống. Có một số truyền thống 
tôn giáo chấp nhận viễn ảnh của kiếp tương lai, nhưng lại 
chối bỏ khái niệm về những đời quá khứ. 

Nói chung, người Phật tử tin tưởng rằng không có khởi 
đầu của sự chảo đời và họ tin rằng một khi chúng ta đạt 
được giải thoát khỏi vòng xoay luân hồi, bằng cách khắc 
phục được nghiệp báo và các tâm thức tiêu cực thì chúng 
ta sẽ không phải bị đầu thai trở lại dưới sự lôi kéo của 
những điều kiện nghiệp duyên đó nữa. Do đó, người Phật 
tử tin răng có thể chấm dứt việc đầu thai như là kết quả 
của nghiệp báo và các tâm thức tiêu cực, nhưng đa số các 
trường phái triết học Phật giáo đều không chấp nhận rằng 
có sự chấm dứt của dòng tâm thức. Việc chối bỏ quá khứ 
và chối bỏ sự đầu thai trong tương lai sẽ tương phản với 
các khái niệm Phật giáo liên quan đến (các giáo lý thuộc 
về) nên tảng, đạo và quả, và những điều này cần phải được 
giải thích dựa trên một cái tâm thuần thục (được chế ngự) 
hoặc một cái tâm bát thuần thục (không được chế ngu). 

Đối với những ai có thé nhớ lai được tiền kiếp thì việc 
đầu thai trở lại là một kinh nghiệm rất rõ ràng. Tuy nhiên, 
đa số những người tầm thường đều quên đi tiền kiếp của 
họ khi họ phải trải qua quá trình của cái chết, của giai đoạn 
giao chuyên (thân trung ấm) và của việc đầu thai. Đối với 


76 


những người này thì đời quá khứ và đời tương lai có chút 
mù mờ, nên chúng ta phải dùng luận lý dựa trên chứng cớ 
rõ rệt dé chứng minh cho ho về kiếp trước kiếp sau.| 


Có rất nhiều những lý giải tranh luận khác nhau được 
đưa ra dựa trên lời Phật dạy, cũng như dựa trên những luận 
giải tiếp nối sau ngài, để chứng minh về sự hiện hữu của 
kiếp trước kiếp sau. Một cách van tắt, những lý giải ay dua 
đến 4 điểm như sau: 


i. Ly luận cho rằng mọi vật được sinh ra bởi một vật 
tương tự như nó trước đó. 


ii. Lý luận cho răng mọi vật được sinh ra bởi một 
nguyên nhân nguón góc chắc thực trước đó. 


iii. Lý luận cho rằng tâm thức đã làm quen [huân tập] 
với những gi trong quá khứ. 


iv. Lý luận cho rằng những gi trải qua trong quá khứ là 
những kinh nghiệm đạt được. 


Một cách rốt ráo, tất cả những lý giải tranh luận trên 
đây đều dựa trên khái niệm cho rằng bản tánh của tâm, 
cùng tánh thông suốt và tánh tỉnh giác (của tâm ấy), bắt 
buộc phải dựa trên sự sáng tỏ thông suốt và sự tỉnh giác như 
là các nguyên nhân chắc thực. Không thé nào có một thuc 
thé nào khác, chẳng han như là một vật thé vô tri vô giác 
nảo đó, (lại có thể trở thành) nguyên nhân nguồn gốc chắc 
thực (đưa đến sự hiện hữu) của bản tâm. Điều này tự nó có 
thé chứng minh được. Qua sự phân tích dựa trên luận lý, 
chúng ta có thé đi đến kết luận rằng một dòng chảy mới mẻ 


77 


của sự thông suốt và sự tỉnh giác (của bản tâm) sẽ không 
thé nào hiện hữu nếu không có được những nguyên nhân 
chắc thực, hoặc không thể nào hiện hữu với những nguyên 
nhân không liên can. Trong khi chúng ta quan sát dé thấy 
được răng tâm thức không thê nào được sản xuất ra từ một 
viện bảo chế, thì chúng ta cũng có thê đi đến kết luận rằng 
chăng gi có thé diệt trừ được sự tương tục của tánh thông 
suốt và tánh tỉnh giác vi tế (của bản tâm). 

Theo cái hiểu biết trước giờ của tôi, không có một nhà 
tâm lý học, vật lý học hay thần kinh học hiện đại nào lại có 
thé quan sát và đoán trước răng tâm là sản phẩm đến từ 
một chất đặc nào đó, hoặc tâm là một sản phẩm không đến 
từ một nguyên nhân nguồn góc nào cả. 


Có những người có thé nhớ lại được ngay cái kiếp mà 
họ vừa trải qua, ké cả nhiều đời kiếp trước nữa, và cũng có 
những người có thé nhận biết ra được những nơi chốn và 
bà con họ hàng từ những đời kiếp đó. Đây không phải là 
việc chỉ xảy ra trong quá khứ. 


Ngay cả ngày nay cũng có rất nhiều người ở phương 
Đông và phương Tây có thể nhớ lại được những tình 
huống và kinh nghiệm từ những đời quá khứ. Nếu chối bỏ 
điều này trong khi làm khảo cứu thì đó không phải là một 
cách thức trung thực và sẽ phiến diện vô cùng, bởi vì điều 
ay đi ngược lại với bang chứng ở trên. Hệ thống Tây Tạng 
chứng nhận các vị hóa thân là một phương thức điều tra 
nghiên cứu trung thực dựa trên sự hồi nhớ về những đời 
kiếp trước của các cá nhân ấy. 


78 


Có thé có hai cách thức mà một người nào đó có thé 
đầu thai trở lại sau khi lìa đời: đầu thai trở lại do sự lôi kéo 
của nghiệp và các tâm thức tiêu cực nguy hại, và đầu thai 
trở lại nương vào sức manh của lòng từ bi và sự cầu 
nguyện. Đối với lại cách thứ nhất, bởi vì do vô minh mà các 
nghiệp lành và nghiệp ác được tạo ra và những dấu án của 
các nghiệp này tồn đọng lại trong tâm thức. Những dấu ấn 
ay được kích hoạt trở lại qua sự tham luyến và bam chấp, 
đưa dẫn chúng ta đầu thai trở lại trong kiếp kế tới. Sau đó, 
chúng ta không tự nguyện mà vẫn cứ bị đầu thai trở lại 
trong các cõi cao hơn hoặc thấp hơn. Đây là cái cách mà 
các chúng sinh bình thường cứ liên tục, không dut đoạn, 
quày tới quày lui trong vòng hiện hữu của luân hỏi, y hệt 
như là một bánh xe quay. Nhưng ngay cả trong những hoàn 
cảnh như thế thì chúng sinh tầm thường với một tâm 
nguyện tốt lành cũng có thé nó lực tinh tán tham gia vào các 
thiện hạnh trong đời sống hằng ngày. Họ huân tập bản thân 
trong các thiện hạnh để khi chết đi thì [những dấu ấn của] 
các thiện hạnh này lại được kích hoạt trở lại, trở thành 
những phương tiện giúp họ tái sinh vào những cõi cao hơn. 
Ngược lại, những vi Bồ tát tối thắng, là những người đã đạt 
đến con đường của cái thấy (kiến đạo), các vị ấy không đầu 
thai trở lại do bởi nghiệp lực hay các xúc cảm ô trược nguy 
hai lôi kéo, mà do bởi sức mạnh của lòng từ bi của các ngài 
dành cho chúng sinh và dựa trên những lời cầu nguyện 
muốn đem lại lợi lạc cho kẻ khác. Các vị ấy có thể lựa chọn 
nơi chốn và ngày giờ chào đời, cũng nhu lựa chọn cha me 
tương lai. Một sự đầu thai như thế, duy nhất bởi vì lợi lạc 


79 


cho các chúng sinh khác, chính là sự dau thai xuyên qua sức 
manh của lòng từ bi và sự câu nguyện. 


Ý nghĩa của Tulku (hóa thân) 


Có vẻ như là phong tục Tây Tạng về việc sử dụng 
danh hiệu “Tulku” (Thị Hiện Thân của Phật) dành cho 
những vị hóa thân đã khởi sự bắt đầu từ khi những người 
mộ đạo sử dụng từ Tulku đó như là một tước hiệu danh 
dự. Nhưng mà từ đó trở đi thì cách gọi này trở thành là 
một biểu lộ thông thường. Nói chung, từ Tulku ám chỉ một 
khía cạnh đặc biệt của đức Phật, là một trong ba hay bốn 
khía cạnh [phẩm tánh] đã được mô tả trong Kinh thừa. 
Dựa trên những giải thích vé các phẩm tanh này của đức 
Phật, một người hoàn toàn thoát khỏi, không bị trói buộc 
bởi những tâm thức ô nhiễm nguy hại và không bị trói 
buộc bởi nghiệp, người ấy có khả năng đạt được Pháp 
Thân (Chân Thân) (Truth Body-Dharmakaya), và Pháp 
Thân ấy bao gồm Trí Pháp Thân (WisdomTruth Body) và 
Thé Tánh Pháp Thân (Nature Truth Body). Trí Pháp Thân 
chỉ đến tâm giác ngộ của một vị Phật; tâm ay, trong một 
khoảnh khắc có thể nhìn thấy trực tiếp mọi thứ, một cách 
đích xác như chúng thật là. Tâm ấy hoàn toàn tinh hóa 
khỏi các xúc cảm nguy hại, ké cả hoàn toàn tinh hóa khỏi 
các dấu ấn của các tâm thức tiêu cực ấy, xuyên qua việc 
tích lũy công đức và trí tuệ qua một thời gian dài. Sau đó, 
đến Thể Tánh Pháp Thân, là đang chỉ đến tánh không của 
chính tâm toàn tri toàn giác ấy. Đây là hai đặc tánh của 
chư Phật dành cho chính các ngài. Nhưng mà bởi vì các 


S0 


phẩm tanh ấy không thé được trực tiếp tiếp cận bởi những 
người khác, chỉ có thể xuyên suốt được giữa các vị Phật 
với nhau, cho nên bắt buộc chư Phật phải hóa hiện trong 
hình tướng phàm dé chúng sinh có thể tiếp cán và nhu vậy 
thì mới có thể giúp đỡ được chúng sinh. Vì vậy, khía cạnh 
sắc tướng cao nhất của một vị Phật chính là Thọ Dụng 
Thân (Báo Thân) (Body of Complete Enjoymeng — 
Sambhogakaya), có thé được tiếp cận bởi chư Bồ Tát cao 
tột, và Thọ Dụng Thân thì có năm phẩm tánh, mà một 
trong năm phẩm tánh đó là an trú tại cung trời Sắc Cứu 
Cánh Thiên (Akanishta). Rồi từ Thọ Dụng Thân ấy lại hóa 
hiện ra vô lượng vô số Thị Hiện Thân của chư Phật (Hiện 
Thân) hoặc Tulku (Nirmanakaya — Hóa Thân). Các vị hiện 
ra như là chư Thiên hoặc loài người và có thé được tiếp 
cận bởi các chúng sinh bình thường. Hai đặc tánh mang 
hình tướng này của Phật được gọi là Sắc Thân (Form 
Bodies), có nghĩa là với dành cho những kẻ khác.Thị Hiện 
Thân (Emanation Body) gồm có ba phân loại: 

a) HiệnThân Tối Thượng (Supreme Emanation Body) 
giống như là đức Phật Thích Ca Màu Ni, là đức Phật lich 
sử, đã hóa hiện mười hai công hạnh của một vị Phật, 
chăng hạn như là đản sanh vào nơi chốn mà ngài đã lựa 
chọn,vv... 

b) Hiện Thân Mỹ Thuật (Artistic Emanation Body) dé 
phụng sự người khác bằng cách thị hiện như là những 
nghệ nhân, nghệ si, vv... 


c) Hóa Hiện Thân (Hóa Thân) (Incarnate Emanation 


81 


Body) ma qua đó chư Phật hiện ra trong vô số hình tướng 
khác nhau như là con người, Hộ Phật, con sông, chiếc cau, 
dược thảo và cây cối dé giúp đỡ chúng sinh. 


Trong số ba loại Thị Hiện Thân này, sự tái sanh của 
các vị đạo sư tâm linh được công nhận và biết đến như là 
các vị Tulku tại Tây Tạng nằm trong loại Thị Hiện Thân 
thứ ba. Trong số các vị Tulku này, có thé có nhiều vị là 
những Hóa Thân đầy đủ phẩm tánh thực sự của chư Phật, 
nhưng điều này cũng không nhất thiết là áp dụng được cho 
tất cả các vị Tulku. Trong số các vị Tulku của Tây Tạng, 
có nhiều vị là tái sanh của các vị đại Bồ Tát tối cao, của 
các vị Bồ Tát trên con đường tích lũy (tư lương đạo) và 
con đường chuẩn bị (gia hạnh đạo), cũng như là tái sanh 
của những vi dao sư, là những vi tuy qua minh chứng chưa 
thực sự bước vào đến con đường tư lương đạo và gia hạnh 
đạo ấy của chư Bồ Tát. Do đó, danh hiệu Tulku được dành 
cho các vị Lama tái sanh được đặt trên cơ sở rằng các ngài 
[không khác nào] giống như là các vị giác ngộ, hoặc do 
bởi các ngài có sự kết nối với một số các phẩm hạnh nào 
đó của chu vị giác ngộ. Như đức Jamyang Khyentse 
Wangpo đã có nói: “Tái sanh là chuyện xảy ra khi một 
người nào đó đầu thai trở lại sau khi vị tiền nhiệm qua đời; 
hiện thân là khi một sự hóa hiện xảy đến mà không cần có 
sự qua đời của vị [hóa thân] gốc.” 


Tuyên nhận các hóa thân 
Việc tuyên nhận ai là ai qua việc nhận diện đời trước 
của một người nào đó, việc ây xảy ra ngay cả khi chính 


82 


đức Phật Thích Ca còn tại thé. Có rất nhiều câu chuyện đã 
được tìm thấy trong Phẩm thứ tư - Agama (Ngũ Bộ Kinh) 
của Luật Tạng, trong Truyện Tiền Thân Phật, trong Kinh 
Hiền Ngu, Kinh Bách Nghiệp, vv... Trong đó, Như Lai đã 
khai mở về luật vận hành của nhân quả, kể lại vô lượng vô 
số câu chuyện về những ảnh hưởng nghiệp báo của đời 
trước được một người nào đó trải nghiệm trong đời này ra 
sao. Thêm vào đó, trong chuyện cuộc đời của những vị 
đạo sư Ấn Độ là những người đã sống sau thời đại đức 
Phật, cũng khai mở cho ta thấy về những nơi chốn chào 
đời trong những kiếp quá khứ của các vị ấy. Có rất nhiều 
những câu chuyện như thế, nhưng hệ thống công nhận và 
thứ tự hóa các vi tái sanh đã không xảy ra tai xứ Ấn. 


Hệ thống tuyên nhận các vị tái sanh tại Tây Tạng 


Trước khi đạo Phật đến Tây Tạng thì kiếp trước kiếp 
sau cũng đã được công nhận trong truyền thong ban xứ 
thuộc đạo Bon của Tây Tạng. Và từ khi Phật giáo được 
truyền bá tại Tây Tạng thì gần như tất cả mọi người dân 
Tây Tạng đều tin vào kiếp trước kiếp sau. Việc đi điều tra, 
tìm kiếm tái sanh của rất nhiều vị đạo sư tâm linh, là 
những người duy trì Phật pháp, cũng như phong tục cầu 
nguyện các vị ấy một cách vô cùng thành tín, tất cả đã trở 
thành những điều được thực hành rộng rãi ở khắp nơi trên 
xứ TâyTạng. Có rất nhiều những kinh văn chính thống, 
các văn liệu bản xứ của Tây Tạng, chắng hạn như Mani 
Kabum hoặc Giáo Lý Năm 


83 


Nhánh Kathang cùng những tài liệu tương tự như Tập 
Luận của Các Đệ Tử Kadam, Chuỗi Châu Bảo, Giải Đáp 
Các Thắc Mắc là những tài liệu được ké lại bởi vị đạo sư 
Ấn Độ vô song, ngài Dipankara Atisha của thé kỷ thứ 11 
tại Tây Tạng, trong đó có kể lại về những câu chuyện của 
các tái sanh của Thánh giả Quán Thế Âm, Bồ Tát của Đại 
Từ Bi. Tuy thế, truyền thống chính thức tuyên nhận các vị 
tái sanh của các đạo sư như truyền thống tái sanh ngày nay 
đã khởi sự bắt đầu vào đầu thé ky thứ 13 qua sự việc ngài 
Karmapa Pagshi đã được chính các đệ tử của ngài tuyên 
nhận ngài là tái sinh của (vị tiền nhiệm) Karmapa Dusum 
Khyenpa, dựa trên chính những chỉ dẫn được dé lại cho đệ 
tử bởi vị tiền nhiệm ấy. Từ đó trở đi, đã có 17 hóa thân 
Karmapa trong hơn chín trăm năm nay. Cũng giống như 
thế, bắt đầu từ việc tuyên nhận ngài Kunga Sangmo là tái 
sanh của ngài Khandro Choekyi Dronme của thé kỷ thứ 15 
cho đến nay thì đã có 10 vị tái sanh của Samding Dorje 
Phagmo. Cho nên, trong số các Tulku được tuyên nhận tại 
Tây Tang, có những vi là tu sĩ và những vi là hành giả Mật 
thừa, cả nam làn nữ. Hệ thống tuyên nhận các vi tái sanh 
dần dần lan truyền đến các truyền thống Phật Giáo Tây 
Tạng khác, ké cả đạo Bon, ở Tây Tang. Ngày nay, có 
những vị Tulku được tuyên nhận trong khắp bốn truyền 
thống Phật Giáo Tây Tạng, Sakya, Geluk, Kagyu và 
Nyingma, cùng với Jonang và Bodong, là những vị hién 
minh cho Giáo pháp. Nhýng cũng có những tryong hợp 
cho thấy là trong số các vị Tulku ấy, có những vị ðáng 
phải hồ thẹn. 


84 


Đắng toàn giác Gedun Drub, một ðệ tử tâm truyền của 
ngài Je Tsongkhapa, ðã khai lập tu viện Tashi Lhunpo tại 
vùng Tsang và ðã chăm lo cho các đệ tử của ngài. Đại sư 
Gedun Drub thị tịch vào năm 1474 vào tuói 84. Cho dù lúc 
đầu, chăng có nỗ lực nào để nhận diện lại tái sanh của 
ngài, nhưng cuối cùng người ta bị buộc phải tuyên nhận 
đứa trẻ tên Sangye Chophel, ra đời vào năm 1476 tại 
Tanak ở vùng Tsang, bởi vì những gì đứa trẻ đó nói ra cho 
thấy nó có một trí nhớ cực kỳ tuyệt vời và không chút gì 
sai trật về cuộc đời trong quá khứ. Từ đó trở đi, một truyền 
thống tái sanh đã khởi sự bắt đầu, chuyên đi tìm kiếm và 
tuyên nhận lại những vị tái sanh kế tiếp của các vị Đạt Lai 
Lạt Ma do Gaden Phodran Labrang, và sau đó, do Chính 
Quyền Gaden Phodran, điều hành. 


Cách thức tuyên nhận các vị tái sanh 


Sau khi hệ thống tuyên nhận các vị Tulku bắt đầu hiện 
diện (tại Tây Tạng), có nhiều cách thức khác nhau đã được 
khởi sự và phát triển. Trong số những phương cách khác 
nhau này thì phương cách quan trọng nhất liên quan đến lá 
thư tiên đoán của vị tiền nhiệm cùng với những hướng dẫn 
và những dấu hiệu khác nhau có thể xảy đến; hoặc qua 
cách vi tái sanh nhớ lại và ké lại một cách đáng tin cậy về 
chuyện đời trước; hoặc qua cách vi ay nhận diện ra được 
những vật dụng thuộc về vị tiền nhiệm hoặc nhận diện ra 
được những người thân cận trong đời trước. Ngoải những 
phương thức ấy ra, còn có thêm những phương thức bó túc 
khác, chăng hạn như là thỉnh xin các tiên đoán của những 


ER 


vị đạo sư tâm linh đáng tin cần, cũng như hỏi xin tiên đoán 
của những vị thầy tiên tri thế tục (oracle) trong khi các vị 
này đang ở trong trạng thái xuất thần, hoặc quan sát các 
linh ảnh hiện ra trong những hồ nước thiêng của những vị 
hộ pháp như là Hồ Lhamoi Latso, là hò nước linh thiêng ở 
về phía nam Lhasa. 


Khi xảy ra sự việc có nhiều hơn là một người ứng 
tuyển tương lai có thể được tuyên nhận là một vị Tulku, và 
quyết định lựa chọn tối hậu trở thành việc quá khó khăn, 
thì có một phương pháp tiên đoán nữa được đem ra sử 
dụng, đó là việc dùng những viên bột (zen tak) ngay trước 
một linh ảnh trong khi khẩn thiết thỉnh nguyện năng lực 
của chân lý nhiệm mau. 


Hiện thân trước khi vị tiền nhiệm qua đời (ma-dhey 
tulku) 


Thông thường, một vị tái sanh phải là một người đầu 
thai trở lại làm một con người khác, sau khi vi tiền nhiệm 
qua đời. Thông thường, các chúng sinh bình thường không 
thể hóa thành ra một hiện thân khác trước khi họ chết (ma- 
dhey tulku), nhưng chư vị đại Bồ Tát tối cao, là những 
người có thể đồng lúc hóa hiện trong trăm ngàn hình 
tướng khác nhau, các vị ấy có thể hóa hiện ra một hiện 
thân ngay cả trước khi các vị ấy lìa đời. Trong truyền 
thống tuyên nhận Tulku của Tây Tạng, có những hiện thân 
thuộc vào cùng một dòng tâm thức với vị tiền nhiệm, có 
những hiện thân có sự liên hệ với nhau qua năng lực của 


86 


nghiệp duyên và sự câu nguyện, và có những hiện thân đã 
hóa hiện như là kêt quả của sự gia trì và phó thác. 


Mục đích chính yếu của sự hóa hiện của một vị tái 
sanh là để tiếp tục công việc chưa hoàn tất của vị tiền 
nhiệm để hộ trì Giáo pháp và (hóa độ) chúng sinh. Trong 
trường hợp của một vị Lama như một người bình thường, 
thay vi có một vi tái sanh thuộc vào cùng trong một dòng 
tâm thức, thì một người nào đó với những liên hệ kết nói 
(tâm linh) với vị Lama ấy, xuyên qua phước duyên thanh 
tịnh và (năng lực) cầu nguyện thì người đó cũng có thể 
được công nhận là hiện thân của vị Lama. Một cách khác 
hơn nữa, cũng có thé là vị Lama sẽ bó nhiệm một người kế 
thừa, và người kế thừa, có thể là một đệ tử hoặc một người 
nảo đó trẻ tuổi hơn, sẽ được tuyên nhận là hiện thân của vị 
Lama kia. Bởi vì những sự lựa chọn như vậy cũng có thể 
xảy ra trong trường hợp của một chúng sinh bình thường, 
nên trường hợp có một vi hiện thân không thuộc vào cùng 
một dòng tâm thức cũng có thể xảy ra trước khi (vị tiền 
nhiệm) lìa đời. Trong một SỐ trường hợp, một vi đại cao 
tăng Lama cũng có thê có một vài tái sanh khác nhau đồng 
một lúc, chăng hạn như hiện thân của thân, hiện thân của 
khẩu và hiện thân của y, vv... Trong thời hiện dai, có 
những trường hợp nhiều người biết đến, ấy là có những vi 
hiện thân đã hóa hiện trước khi [vị tiền nhiệm] lia đời, 
chăng hạn như là trong trường hợp của ngài Dudjon 
Jigdral Yeshe Dorje và ngài Chogye Trichen Ngawang 
Khyenrab. 


87 


Sử dung chiếc Lư Vàng 


Bởi vì thời mat pháp này ngày càng tệ mat, và bởi vi 
các tái sanh của những vi Lama cao trong được tuyên nhận 
ngày càng nhiều, lai có một số vị được tuyên nhận bởi các 
động lực chính tri, nên con só những vi tái sanh được công 
nhận qua các phương pháp không đúng dán và đáng hò 
nghi ngày càng cao, và kết quả của sự việc này là gây ra 
một tai hại hết sức to lớn cho Đạo pháp. Trong giai đoạn 
xung đột giữa Tây Tạng và Gurkha (1791-1793), chính 
phủ Tây Tạng đã phải cầu cứu sự hỗ trợ của quân đội Mãn 
châu (Manchu). Kết cuộc là quân đội Gurkha đã bị đánh 
đuôi khỏi lãnh thổ Tây Tạng, và sau đó, chính quyền Mãn 
châu đã soạn ra một bản kiến nghị 29 điểm dựa trên cái cớ 
là giúp cho cơ quan điều hành của Chính Phủ Tây Tạng 
thêm phan hiệu quả. Kiến nghi này gồm có những dé nghi 
về việc có thê bắt thăm từ một chiếc Lư Vàng (chiếc bình 
làm bằng vàng) để quyết định về việc công nhận tái sanh 
của các vị Đạt Lai Lạt Ma, của các vị Ban Thiền Lạt Ma 
(Panchen Lama) cũng như của các vị Hutuktu - một tước 
hiệu Mông Cổ dành cho những vi Lama cao trọng. Do đó, 
phương thức bát thám này dà được noi theo trong một vài 
trường hợp tuyên nhận hóa thân của Dat Lai Lat ma, Ban 
Thién Lat Ma hoác mót vài vi Lama cao trong khác. Nghi 
thức cần phải noi theo đã được viết xuống bởi đức Đạt Lai 
Lat Ma đời thứ 8, ngài Jamphel Gyatso. 


Cho dù sau khi một hệ thống như vậy đã được giới 
thiệu trước đây, nhưng trong trường hợp của Đạt Lai Lạt 


S8 


Ma đời thứ 9, thứ 13 và trong trường hợp bản thân tôi, Đạt 
Lai Lạt Ma đời thứ 14 thì phương thức bắt thăm từ chiếc 
Lư Vàng đã được bãi bỏ. Ngay cả trong trường hợp của 
Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 10, vị hóa thân đích thực đã được 
tìm thấy và trên thực tế thì phương thức trên không hề 
được tuân theo, nhưng để làm vui lòng người Mãn châu, 
đã có một công bố ra đời, đơn giản báo cho họ biết rằng 
nghi thức đó đã được sử dụng. 


Hệ thống chiếc Lư Vàng thật ra chỉ được sử dụng 
trong hai trường hợp duy nhất là Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 
11 và đời thứ 12. Tuy nhiên, Dat Lai Lạt Ma đời thứ 12 đã 
được tuyên nhận trước khi phương thức chiếc Lư Vàng 
được áp dụng. Và vì vậy cho nên, chỉ có duy nhất một 
trường hợp Đạt Lai Lạt Ma được lựa chọn dựa vào chiếc 
Lư Vàng. Cũng như thế, trong số các hóa thân của Ban 
Thiền Lat Ma, ngoại trừ đời thứ 8 và đời thứ 9, không có 
một trường hợp nào khác mà phương cách này được sử 
dụng. Hệ thống bắt thăm này đã được áp đặt bởi chính 
quyền Mãn châu, nhưng người Tây Tạng không có chút 
niềm tin nào vào điều này bởi vì việc này thật sự chăng 
mang một tính cách tâm linh nào cả. Dù là như thế, nếu 
phương cách này được sử dụng một cách chân thành thì 
chúng ta cũng có thể xem đó tương tự giống như cách thức 
tiên đoán dựa trên việc sử dụng các viên bột (zen tak). 


Vào năm 1880, trong thời điểm tuyên nhận Đạt Lai Lạt 
Ma đời thứ 13 là hóa thân của đời thứ Mười Hai, ta thấy 
vẫn còn hiện hữu những dấu vết của sự liên hệ Đạo Sư và 


S9 


Bảo Hộ giữa Tây Tạng và Mãn châu. Đạt Lai Lạt Ma đời 
thứ 13 đã được tuyên nhận là vị hóa thân đích thực không 
hé sai trật từ đức Ban Thién Lat Ma đời thứ 8, từ những 
tiên đoán của các vị thầy tiên tri (oracle) thuộc [hai tu 
viện] Nechung và Samye, cùng với việc quan sát những 
linh ảnh hiện ra trong Hồ Lhamoi Latso, và do đó, nghi 
thức chiếc Lư Vàng đã không được noi theo. Ta có thé 
hiểu về điều này rất rõ ràng xuyên lá chúc thư cuối cùng 
của đức Dat Lai Lạt Ma đời thứ 13, viết vào năm Con Khi 
Nước (1933), trong đó ngài có nói rằng: 


“Như tất cả các vị đã biết, tôi đã được lựa chọn, không 
từ cái tập quán lựa chọn bắt thăm từ chiếc Lư Vàng, mà tôi 
đã được lựa chọn dựa trên những lời tiên tri và tiên đoán. 
Theo đúng như những lời tiên tri và tiên đoán mà tôi đã 
được tuyên nhận là tái sanh của Đạt Lai Lạt Ma và đã 
được tán phong.” 


Khi bản thân tôi được công nhận là hóa thân đời thứ 
14 của Đạt Lai Lạt Ma vào năm 1939 thì liên hệ Đạo Sư 
và Bảo Hộ giữa Tây Tạng và Trung Hoa đã chấm dứt 
(trước đó) rồi. Vì vậy cho nên, không có cần phải đặt câu 
hỏi về nhu cầu sử dụng chiếc Lư Vàng để xác nhận việc 
tuyên nhận hóa thân của tôi. Điều mà rất nhiều người biết 
là vị Nhiếp Chính của Tây Tạng vảo thời điểm đó cùng 
với Hội Đồng Quốc Gia Tây Tạng đã tuân theo phương 
thức tuyên nhận Đạt Lai Lạt Ma dựa trên những tiên đoán 
của các vi Lama cao trọng, của các vi thày tién tri cüng vói 
các linh ánh hién ra tai Hó Lhaomi Latso; và Trung Hoa 


90 


không có bất kỳ một liên hệ dính líu gì đến việc này. Cho 
dù là như thế, có một số nhân viên cao cáp có liên hệ trong 
chính quyền Trung Hoa Quốc Dân Đảng (Guomintang), đã 
xảo quyệt tung ra những lời nói dối trong giới báo chí nói 
rằng họ đã đồng ý có những bước đi trước qua việc sử 
dụng cái Lư Vàng, và nói thêm rằng ông Wu Chung Tsin 
đã chủ toa lễ tán phong của tôi, v.v... Lời nói đối này đã 
được vạch trần bởi Ngabo Ngawang Jigme, Phó Chủ Tịch 
Ủy Ban Thường Trực của Hội Nghị Quốc Gia Nhân Dân, 
một người được Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa xem là 
nhân vật cấp tién nhất. 


Điều này đã trở nên rất rõ ràng trong Phiên Họp thứ 
Nhì của Hội Nghị Toàn Vùng Tây Tạng (ngày 31/ 07/ 
1989), khi vào cuói bài diễn văn, ông ta đã giải thích chi 
tiết tường tận và trung bày cho mọi người xem các văn 
kiện như là các chứng cớ. Rồi ông ta kết luận: “Có nhu 
cầu nào để cho Đảng Cộng Sản theo chân và tiếp tục 
những lời nói đối của Trung Quốc Quốc Dân Đảng 
không?” 


Chánh sách giả dối và hy vọng hão huyền 


Trong thời gian đã qua, có những trường hợp của 
những người quản lý vô trách nhiệm, chuyên quản lý gia 
tài bất động sản giàu có kếch sù của những Lama. Những 
người này đã ham mê chạy theo những cách thức công 
nhận tái sanh một cách bất chính và điều này đã làm hại 
đến thanh danh của Giáo pháp, của cộng đồng tu sĩ cũng 
như của xã hội của chúng ta. 


9] 


Thêm vào đó, từ thời Mãn châu đến nay, các giới 
chính trị có thế lực của Trung Hoa thường xuyên tham dự 
trong các phương tiện đây xảo trá, sử dụng Phật giáo, các 
VỊ thầy của Đạo Phật cũng như các vị hóa thân Tulku như 
là các công cụ để hoàn thành các tham vọng chính trị của 
họ, qua việc họ can thiệp vào các vấn đề của Tây Tạng và 
Mông Có. Điều này thật là một sự xúc phạm và đáng bỉ 
hő. Việc bắt ép tuân theo những cách thức không thích 
đáng khác nhau để công nhận các tái sanh (với mục đích) 
xóa sạch truyền thống đặc thù của văn hóa Tây Tạng hiện 
đang tạo ra những thiệt hại rất khó chữa lành. 

Do đó, bởi vì tôi có trọng trách phải bảo vệ Giáo pháp 
và chúng sinh, và ngăn chặn các âm mưu nguy hại ấy, nên 
tôi phải đưa ra lời công bố sau đây. 


Tái sanh kế tiếp của Đạt Lai Lạt Ma 


Như tôi đã có nhắc đến trước đây, tái sanh là một hiện 
tượng chỉ nên xảy ra, hoặc là qua sự tình nguyện lựa chọn 
của cá nhân có liên hệ, hoặc ít nhất là cũng qua sức mạnh 
của nghiệp duyên, phước báu và sự cầu nguyện. Bởi thế 
cho nên, cá nhân người tái sanh có toàn quyền quyết định 
là muốn tái sanh ở đâu, tái sanh băng cách nào và qua hình 
thức nào mà vị tái sanh sẽ được tuyên nhận. Đây là một 
thực tại không ai có thể ép buộc, hoặc sử dụng mánh khóe 
để thao tác. 

Khi tôi vào khoảng 90 tuổi, tôi sẽ tham vấn với những 
vị Lama cao trọng thuộc các truyền thống Phật Giáo Tây 


92 


Tạng, cùng với cộng đồng Tây Tạng và những người có 
liên hệ đang noi theo Phật Giáo Tây Tạng. (Vào lúc đó) tôi 
sẽ thâm định lại về cơ chế Đạt Lai Lạt Ma xem có nên tiếp 
tục hay không. Dựa trên căn bản đó, chúng ta có thể đi đến 
một quyết định. Nếu [vào lúc đó] có quyết định là tái sanh 
của Dat Lai Lat Ma cần phải tiếp tục và có nhu cầu dé Dat 
Lai Lạt Ma đời thứ 15 được tuyên nhận thì trọng trách của 
việc tuyên nhận hóa thân phần lớn sẽ nằm trong tay của 
những nhân viên có liên hệ [được ủy quyên], thuộc cơ 
quan Gaden Phodrang Trust của Đạt Lai Lat Ma. Những vi 
này cần phải tham vấn với các vi thủ ngôi tri giữ các 
truyền thống tu tập khác nhau trong Phật Giáo Tây Tạng, 
cùng tham van với những vị Hộ Pháp tín cần, là những vi 
đã được nói kết chặt chẽ không phán lia và đã tuyên thé 
(trung thành) với dòng truyền thừa của các vị Dat Lai Lạt 
Ma. Những nhân viên (được ủy thác này) cần phải nhận 
lay những lời khuyên và hướng dẫn từ các vị có liên hệ và 
thi hành phương thức tìm kiếm và tuyên nhận dựa theo 
truyền thống trong quá khứ. Tôi sé dé lại những lời hướng 
dẫn rõ ràng minh bạch về việc này. Hãy ghi khắc trong 
tâm khảm rằng, ngoại trừ vị tái sanh được tuyên nhận 
xuyên qua những phương cách chính thống như thế, thì 
không thể công nhận hay chấp thuận một ứng viên nào 
được lựa chọn từ những lý do nảo, bởi bất kỳ ai. 

Tóm lại, bản tâm nguyện này của Đức Đạt Lai Lạt Ma 
thứ 14 do chính ngài tuyên đọc vào ngày 27 tháng 4 năm 
2011tai Dharamsala, An độ. Nhu vậy, chúng ta thay ngài 
đã tuyên bó xin rút lui khỏi chính trường vì ngài muốn có 


93 


một xã hội Tây Tạng tự lực, dân chủ (như nhiều nước trên 
thế giới) hơn là dựa vào các Đức Đạt Lai Lạt Ma và điều 
này đã được thực hiện dưới sự chứng minh và hỗ trợ sáng 
suốt của ngài, Ban thiền Lat ma và nhiều nhân vật cao cáp 
Tây Tạng. Ngài cũng tuyên bố khi ngài được 90 tuổi, ngài 
sẽ tham khảo với các vị cao tăng, quần chúng, và nhiều 
người khác trong đạo để xét xem có nên tiếp tục với “định 
chế của Đức Đạt Lai Lạt Ma” và có cần thừa nhận Lạt Ma 
đời thứ 15 hay không. Bởi vì ngài muốn tránh các sự công 
nhận tái sanh không theo truyền thống Tây tạng và nhất là 
lúc này nhiều hiện tượng tái sanh do mục tiêu phi Phật 
giáo đã đang xảy ra. Vi thé, nhà lãnh đạo tinh thần Tây 
Tạng cũng cho hay rằng ngài quyết định đưa ra “rõ ràng 
các hướng dẫn dé nhận ra Đức Đạt Lai Lat Ma đời sau" 
trong khi ngài vẫn còn “mạnh khỏe về thể chất và tỉnh 
thần” để “không có sự nghi ngờ hoặc giả trá” và chính 
ngài sé là người có toàn quyền quyết định vé cách thức và 
những dấu hiệu nào đề nhận ra sự tái sinh này. 


ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA CUÓI CÙNG 


Thỉnh thoảng Đức Đạt Lai Lat Ma thứ 14 tự hỏi liệu 
minh là Đức Dat Lai Lạt Ma cuối cùng? Có thé! Vi hai lý do: 

Một là vẫn đề chính trị. Tôi trả lời rằng tôi không có 
trách nhiệm cho truyền thống của các Đức Đạt Lai Lạt Ma. 
Chính người Tây Tạng có trách nhiệm cho việc này. Tôi 
đã nói điều này nhiều lần. Người Tây Tạng muốn truyền 
thống của các Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục? Họ sẽ quyết 
định việc này theo đa số. Tôi sẽ rút lui. Trong trường hợp 


94 


này, tôi sẽ là vị Đạt Lai Lạt Ma cuối cùng. 


Lý do thứ hai là về lịch sử. Nhiều người nghĩ rằng 
truyền thống của các đức Đạt Lai Lạt Ma là bản chất của 
Tây Tạng. Điều này là sai. Cho tới thế kỷ 14, Tây Tạng 
tón tại mà không có đức Dat Lai Lat Ma nào. Nhu vậy, 
cũng có thé xảy ra giống nhu váy trong tuong lai. 


Tuy nhiên! Vì vô số chúng sanh đau khó trong thế gian 
này, chúng ta kính cầu nguyện Tenzin Gyatso, Đức Đạt 
Lai Lạt Ma thứ 14 và những hóa thân kế tiếp của ngài sẽ 
tiếp tục xuất hiện và lưu dấu mãi ở Ta bà này như lời ngài 
đã nguyện: 


Bao lâu thế giới này còn tón tại, 

Chừng nào tat cả chúng sanh còn đau khó, 
Tôi phát nguyện sẽ tiếp tục còn nỗ lực, 
Diệt trừ hết nói khổ đau của tất cả thé gian. 


KK 


95 


96 


Chương 4 


QUAN ĐIỂM CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LAT MÀ 
VỀ DAO PHẬT, TON GIAO A CHÍNH TRI 


1. AN LẠC NỘI TÂM & KHOA HỌC 


Khi còn nhỏ, tôi đã thích khoa học và kỹ thuật. Tôi 
nhận thức rằng hõn lúc nào hết hiện nay sự tiễn bộ vật chất 
rất cần thiết cho nhân loại. Cùng lúc tôi cũng tin rằng vật 
chất giúp ðời sống con ngýời thêm tiện nghi, nhýng không 
mang lại sự an lạc ở nội tâm. Ví dụ, những ðức tính tốt của 
con ngýời nhý ngay thăng, thành thực và lòng từ bi không 
thé dùng tiền bac dé mua hay sản xuất bằng máy móc mà 
chỉ phát xuất từ chính nơi tâm của chúng ta. Chúng ta có 
thé gọi đó là ánh sáng tâm linh, phúc lành của Thượng dé 
hay đức hạnh của con người. Đây là điều thiết yếu của 
nhân loại. 

(Universal Responsibility and the Good Heart) 


97 


2. BẢN ÁN TỬ HÌNH 

Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời rằng án tử hình không thể 
chấp nhận được vì nhiều lý do và ngài mong mỏi rằng một 
ngày nào đó án tử hình sẽ được bãi bỏ trên toàn thế giới. 
Bởi lẽ đây là một hành vi cực đoan không cho phép kẻ bi 
kết án có một địp may nào khác dé chuộc tội. 


Kẻ pham pháp cũng là một con người, theo hoàn cảnh 
họ có thé trở thành người tốt; còn chúng ta đang là người 
tốt cũng có thé vì lý do gì đó bị rơi vào những hoàn cánh 
khiến chúng ta trở thành tồi tệ nhất. Thế nên, hãy cho kẻ 
tội phạm một cơ hội. Chớ nên xem họ là những thành phần 
nguy hại vĩnh viễn và phải loại trừ với bất cứ giá nào. 

Ví dụ khi thân xác ta ốm đau, ta đâu có hủy diệt nó mà 
lại có gắng tìm cách chữa trị cho nó. 


Vậy thì tại sao ta lại hủy diệt những thành phần ốm đau 
của xã hội, thay vì chăm sóc cho những thành phân ấy? 


3. BẢN CHÁT GIÓNG NHAU 


Tất cả chúng ta nên nghĩ rằng những người mà chúng 
ta gặp trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều là anh chị em 
thân thương của chúng ta. Dù cho khuôn mặt của họ là 
mới hay cũ, quần áo hay tính tình của họ khác nhau như 
thế nào, vẫn không có sự phân chia ngăn cách giữa chúng 
ta và họ. Thật là sai lầm khi chúng ta chú tâm đến sự khác 
biệt ở bé ngoài, mà không dé ý đến bản chát cán bản của 
chúng ta là đều giống nhau. 

(The Compassionate Life) 


98 


4. BẠN THUỘC ĐẠO NAO THI KHÔNG OU AN TRỌNG 

Trong một buói pháp đàm vé Tôn giáo và Tự do giữa 
Đức Đạt Lai Lạ Ma và nhà thần học Leonardo Boff, giáo 
sư Leonardo có đưa ra vài câu hỏi và Đức Đạt Lai Lạt Ma 
đã trả lời. 

“Thua ngài Duc Dat Lai Lat Ma, đạo nào tót nhát? 

Leonardo nghi ráng Düc Dat Lai Lat Ma sé nói: 

Phật Giáo Tây Tang hoặc Phật Giáo Phuong Đông lâu 
đời hơn Thiên Chúa Giáo. 

Đức Đức Đạt Lai Lạt Ma dừng lại đôi chút, mĩm cười 
và nhìn tháng vào mát Leonardo. 


Leonardo rất ngạc nhiên cho câu trả lời của Đức Đạt 
Lai Lạt Ma vì giáo sư biết câu hỏi khéo ngầm của ông. 
Vang đúng thế, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trả lời rất hay: Đạo 
tốt nhất là đạo giúp bạn gần güi với Tâm. Chính Tâm làm 
cho bạn thành một người tốt hơn. 

Dé tránh bối rối trước câu trả lời khôn ngoan của Đức 
Đạt Lai Lạt Ma, Leonardo bèn hỏi tiếp: “Cái gì làm cho tôi 
trở nên tốt hơn?” 

Đức Dat Lai Lạt Ma trả lói tiếp: “Bất cứ đạo nào khiến 
cho bạn trở nên từ bi hơn, nhạy cảm hơn, buông xả hơn, 
bác ái hơn, nhân đạo hơn, có trách nhiệm hơn và đạo dức 
hơn. Những tôn giáo nào khiến cho bạn trở thành như vậy 
thì đó là tôn giáo tốt nhất.” 

Tôi im lặng và ngay cả bây giờ tôi vẫn nhớ tới câu trả 


99 


lời thật sáng suốt và không thé bé gảy được của Đức Dat 
Lai Lạt Ma như sau: 


“Này bạn, tôi không quan tâm bạn có đạo hay không 
có đạo. Điêu quan trọng đôi với tôi là cách cư xử của bạn 
đối với bạn bè, với gia đình, với cộng đồng và thé giới.” 

“Bạn nên nhớ rằng vũ trụ là âm vang của hành động và 
tư tưởng của chúng ta. Nhân và quả không chỉ bao gôm 
hình sắc vật lý mà còn bao gồm hễ gieo thiện thì gặt hái 
quả thiện; gieo ác thì bị báo ứng ác.” 

“Cha ông chúng ta đã nói chính đó là chân lý thuần 
túy. Bạn sẽ luôn luôn có cái mà bạn đã muôn cho người 
khác. Được hạnh phúc không phải là định mệnh mà là một 
sự lựa chọn. 

Hãy quán chiếu những tư tưởng của bạn vì chúng sẽ 
trở thành lời nói. 

Hãy quán chiếu những lời nói của bạn vì chúng sẽ trở 
thành hành động. 


Hãy quán chiếu những hành động của bạn vì chúng sẽ 
trở thành thói quen. 


Hãy quán chiếu những thói quen của bạn vì chúng sẽ 
hình thành tánh cách của bạn. 


Hãy quán chiêu tánh cách của bạn vì chúng sẽ hình 
thành định mệnh và định mệnh sẽ là cuộc đời của bạn. 


Không có tôn giáo nào cao hơn chân lý này.” 


100 


Kết luận bài này là Tôn giáo của tôi thật đơn giản. 
Lòng tốt là Tôn Giáo của tôi. 


5. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 


Hành tinh này tự nó cũng được cầu tạo bởi nhiều 
nguyên t6 sai biệt. Vi dụ đơn giản là luật thiên nhiên. Nếu 
chúng ta cố gắng phá hủy luật tự nhiên này, chúng ta sẽ bị 
hậu quả. Tôi nghĩ là cũng chưa quá trễ để chúng ta có mối 
liên hệ hữu ích hơn với quả đất của chúng ta. Trong thời 
gian đầu và ngay cả vào khoảng giữa thế kỷ hai mươi, rất 
it người quan tâm đến van dé môi sinh tự nhiên như chúng 
ta ngày nay. Cho nên tôi hy vọng rằng chúng ta đã trở nên 
tĩnh thức hơn. 

(Worlds in Harmony) 


6. BẢO VỆ SỰ SÓNG 


Tâm từ bi, tình thương, lòng vị tha và tinh thần huynh 
đệ như ruột thịt là bí quyết không những chỉ giúp cho việc 
phát triển, thăng hoa xã hội loài người mà còn bảo vệ sự 
sóng còn trên quả địa cầu này. 

(The Compassionate Life) 
7. BẢO VỆ TRÁI DÁT 

Chúng ta cũng phải quan tâm đến tình trạng môi sinh. 
Quả đất này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Chúng ta 
vẫn thường nghe các khoa học gia bảo rằng họ có thể đưa 
người lên mặt trăng và hỏa tinh. Nếu chúng ta có khả năng 
thực hiện được điều đó với mọi sự thuận lợi thì rất tốt, tuy 


101 


nhién tói nghi viéc áy khóng dé dàng. Bói lé chüng ta cán 
phải trang bị một số dung cu máy móc dé giúp con người có 
thé hít thở không khí và sóng trên đó. Cho nên, tôi nghĩ quà 
đất xanh tươi của chúng ta đang sống rất là đẹp và thân 
thương với chúng ta. Nếu chúng ta hủy diệt trái đất hoặc do 
bất cân vô ý, chúng ta gây hư hại cho nó, rồi chúng ta biết 
đi ở đâu? Cho nên chúng ta cần phải bảo vệ và chăm sóc 
môi sinh vì nó là quyền lợi thiết yếu của chúng ta. 

(An Open Heart) 


8. BÁT BẠO ĐỘNG 


Bất bạo động là cách duy nhất. Ngay cả bạn đạt mục 
đích của bạn bằng phương tiện bạo động thì bao giờ cũng 
ảnh hưởng hai mặt và những điều này nhiều khi còn tệ 
hơn cái bạn đạt dược bởi lẽ bạo động chống lại bản chất 
con người. 


9. BAT BAO DONG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TIÊU CUC 


Chúng ta nên giải quyết mọi cuộc khủng hoảng trên 
thé giới trong tinh thần biết lắng nghe, thông cảm, hòa giải 
và luôn luôn nghĩ đến quyền lợi của các dân tộc khác. 
Chúng ta không thé tiêu diệt quốc gia láng giềng cũng như 
không quan tâm, đếm xia gì đến quyền lợi đất nước của 
họ. Hành động như vậy là chúng ta tự gây đau khổ cho 
chính mình. Cho nên, tôi nghĩ rằng ngày nay, quan niệm 
dùng bạo lực để giải quyết cuộc tranh chấp là không đúng. 
Bất bạo động không có nghĩa là chúng ta tiêu cực trong 
việc tìm cách giải quyết vẫn đề mà trái lại, chúng ta thực 


102 


tâm muốn giải quyết tốt đẹp cuộc khủng hoảng chính trị 
đó. Tuy nhiên, chúng ta nên chọn giải pháp nào không chỉ 
mang lại lợi ích cho riêng mình. Chúng ta cần tránh hành 
động gây ton hại cho quốc gia khác. Do đó, bát bạo động 
không những chỉ là không dùng đến bạo lực mà chúng ta 
còn phải có lòng từ bi, nghĩ tưởng đến sự đau khó của kẻ 
khác. Chúng tôi mong rằng tư tưởng bất bạo động cần 
được phó biến rộng rãi trong gia đình, ngoài xã hội quốc 
gia, và toàn thế giới. Mỗi cá nhân nên có gắng đóng góp 
cho sự phát triển tình thương không bạo lực này. 

(An Open Heart) 


10. BÁT BẠO ĐỘNG VÀ LY NHÂN DUYÉN 


Cán bàn cüa su tu táp là bát bao dóng. Tai sao bát bao 
động là quan trong? Vi theo lý nhân duyên sinh, tất cả van 
vật hiện hữu đều có tương quan tương duyên với nhau. 
Cháng hạn sự sống cũng như hạnh phúc của mỗi cá nhân 
đều tùy thuộc vào nhiều nguyên nhân. Tương tự như thế, 
sự đau khó và bát hạnh của mình cũng phát sinh từ nhiều 
lý do. Cho nên, nền tảng của Phật giáo và sự tu tập là bất 
bạo động và lý nhân duyên sinh. Bất bạo động có hai 
trường hợp: Một là, nếu có thể, bạn nên cứu giúp mọi 
chúng sanh; và hai là nếu không có thẻ, thì ít ra bạn đừng 
bao giờ làm hại đến kẻ khác. 

(Live In A Better Way) 


11. BOM NGUYÊN TỬ TAI HIROSHIMA 


Chúng ta cần phải làm mọi điều có thể để chấm dứt 


103 


chiến tranh và giúp thế giới tránh khỏi sử dụng đến các vũ 
khí nguyên tử. Khi tôi đến viếng thăm thành phố 
Hiroshima (Nhật Bản) nơi mà quả bom nguyên tử đầu tiên 
đã được thả xuống, và khi nhìn thấy cảnh tàn phá với 
những câu chuyện thương tâm được nghe từ các người 
sóng sót ké lại, lòng tôi cảm thấy vô cùng xúc động! Hàng 
trăm nghìn người đã chết trong nháy mắt! Còn không biết 
bao nhiêu nạn nhân ðã bị thương và tàn phế! Sự tàn phá và 
nổi đau khổ của con người do một cuộc chiến tranh 
nguyên tử gây ra thực khủng khiếp! Và không biết bao 
nhiêu tiền bạc đã chi dùng cho các loại vũ khí giết người 
tập thé hàng loạt như thế! Thuc là điều xấu xa và nhục nhã 
cho nhân loại không thê tưởng tượng nỗi! 

(How To Practice The Way To A Meaningful Life) 


12. CẢI ĐẠO 


Tôi thường bảo những người bạn Tây Phương rằng, 
quý vị nên cô gắng duy trì cái đạo gốc truyền thống của 
mình. Thay đổi tôn giáo là việc không dễ dàng và đôi khi 
còn gây điều bát lợi buôn phiền cho các bạn. 

Tuy nhiên, những ai cảm thấy có duyên với đức Phật, 
và tâm mình vô cùng an lạc khi thực hành lời dạy của 
Ngài, bạn có thể quay trở về quy y theo Phật Giáo. Nhưng 
điều quan trọng nên nhớ là bạn đừng bao giờ chê bai, chỉ 
trích tôn giáo cũ để biện minh, bênh vực cho hành động 
cải đạo theo tôn giáo mới của mình. Điều này tôi mong 
quý vị tuyệt đối nên tránh. Bởi lẽ tín ngưỡng chúng ta theo 
trước đây, mặc dù hiện giờ không còn thích hợp với các 


104 


bạn nữa, nhưng điều ấy không có nghĩa là tôn giáo đó 
hoàn toàn vô ích đối với nhân loại. Trong tinh thần biết 
chia xẻ những ý kiến, quyên tự do của người khác, nhất là 
giá trị truyền thống tín ngưỡng của họ, quý vị nên kính 
trọng tôn giáo cũ trước đây của mình. 

(The Compassionate Life) 


13. CẢI THIỆN HOÀN CÁNH 


Hiện nay có những đồ vỡ và thất bại trong các tő chức 
tôn giáo cũng nhw gia dinh. Thưa Ngài, làm sao chúng ta 
có thể hàn gắn và cải thiện tình trạng không tốt ấy? 


Bằng hành động đạo đức, thông cảm, nhẫn nhục và có 
lòng từ bi, khoan dung, tha thứ cho nhau. Chắng hạn, đôi 
bạn trẻ trước khi lập gia đình, chúng cần phải suy nghĩ 
chín chắn, không nên hấp tấp vội vàng quyết định. Ngoài 
ra, họ còn biết dự tính trước chương trình và kế hoạch đễ 
lo cho gia đình tương lai. Tôi nghĩ các điều này rất quan 
trọng. Khi gặp một đứa trẻ mà cha mẹ nó đã phải ly dị 
nhau, tôi cảm thấy rất buôn. Bởi lẽ, tôi nghĩ suốt đời em bé 
sẽ chịu ảnh hưởng không tốt về cuộc sóng bát hạnh đó. 

(Ocean of Wisdom) 
14. CÁI THIÉN KINH TÉ 

Một bầu không khí hiểu biết, thân thiện và hợp tác trên 
toàn thế giới thực sự khán cấp can thiết vào lúc này. Trong 
thời hiện đại, các dịch vụ liên quan đến thương mại và 
kinh tế không còn giới hạn trong phạm vi gia đình hay 
ngăn cách bởi hàng rào quốc gia nữa, mà chúng liên hệ 


105 


đến nhiều nước khác và ngay cả lục địa. Kinh tế của mỗi 
quốc gia này tùy thuộc rất nhiều đến quốc gia khác. Muốn 
phát triển kinh tế xứ sở mình, chúng ta cần phải nghiên 
cứu kỹ lưỡng tình hình kinh tế của những nước bạn láng 
giềng. Thực vậy, sự cải thiện nền kinh tế của những nước 
trên thế giới gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của 
chính quốc gia các bạn. 

(The Compassionate Life) 


15. CAN THỜI GIAN DE THAY DOI 


Những van dé của thế giới ngày nay không phải đột 
ngột phát sinh. Chúng có thê đã xuất hiện từ hai năm trước 
cho đến hai thế kỷ trước, và rồi ngày hôm nay nó đưa đến 
chỗ chúng ta. Vậy điều cần phải làm bây giờ là giảm thiểu 
hay giải trừ những vẫn đề của chúng ta, và việc này có thể 
cũng mát khoảng một trăm năm. Cần phải có thời gian, vi 
tinh chất của sự thay đổi là trải qua thời gian. Về căn bản 
thì nhiều chuyện xấu này chính yếu là do con người tạo ra. 
Nếu không muốn những vấn đề này tồn đọng, chúng ta 
phải có gang thay đổi chúng. Không có người nào khác ở 
đây để lo cho chúng, mà chính mỗi người chúng ta phải 
đối diện với vẫn nạn ấy. Không có cách nào khác. Mỗi cá 
nhân phải khởi sự. Trước hết là một người, rồi những 
người khác tham dự, cho đến khi có hàng trăm, hàng ngàn 
người. Sau cùng là xã hội loài người, cộng đồng nhân loại. 
Một sự thay đôi lớn sẽ không diễn ra vì nỗ lực của một cá 
nhân, mà chỉ có thể có được bằng nỗ lực phối hợp của 
nhiều cá nhân. 


106 


16. CAO NGUYÊN DHARAMSALA 


Cao nguyên Dharamsala là vùng đất tự do nơi con 
người có thé sóng an lành, hóa hợp với vạn vật và thiên 
nhiên. Đó là khu vực mà các dân tộc khắp nơi trên thé giới 
có thê đến sống chung hòa bình với nhau, trí óc không bị 
căng thắng và thúc ép như những sắc dân đang sống ở các 
phần đất khác. Cao nguyên Dharamsala có thể trở thành 
trung tâm phát triển và cô võ cho nền hòa bình thế giới. 

(The Policy of Kindness) 


17. CHÁM DUT HÀNH ĐỘNG BÁN VŨ KHÍ 


Trên quả đất của chúng ta, có nhiều người dang sóng 
cuộc đời xa hoa phung phí nhờ vào lợi tức thu được do 
bán vũ khí trong khi các thường dân tại vùng đất khác trên 
mặt đất này đã bị giết chết bởi các khí giới tàn ác đó. Cho 
nên, bước dau tiên là phải cham dứt hành động bán các 
loại vũ khi. 

(The Compassionate Life) 
18. CHÁP NHÀN NÉP SÓNG TÓN GIÁO 


Con người sóng ở khắp nơi đều cần có tín ngưỡng. Tôi 
tin rằng, mỗi tôn giáo lớn trên thế giới đều đóng một vai 
trò quan trọng của nó. Tuy nhiên các tôn giáo, nếu muốn 
góp phần hữu ích cho sự phúc lạc của nhân loại thì có hai 
van đề cốt lõi cần được cứu xét. 


Trước hết là sự thực hành tôn giáo của mỗi cá nhân 
chúng ta phải chân thành. Những lời dạy của tôn giáo luôn 
luôn gan liền chứ không thé tách rời khỏi cuộc sóng của 


107 


chúng ta. Yếu tố thứ hai là sự hỗ tương giữa các đạo giáo 
trên thế giới. Ngày nay, do sự thay đổi, phát triển kỹ thuật 
và nên kinh tế toàn cầu, chúng ta sống lệ thuộc với nhau 
nhiều hơn trước. Những quốc gia và đại lục ngày cảng thu 
nhỏ và hoạt động sống gần gũi, sát cánh nhau. Đời sống 
của nhân loại hỗ tương trên quy mô rộng lớn toàn cầu. 
Trong hoàn cảnh đó, sự chấp nhận nếp sống đa tôn giáo 
của nhiều tín ngưỡng trên thé giới là điều rất cần thiết. 
(The Compassionate Life) 
19. CHỈ CÓ MỘT TÓN GIÁO THẺ GIỚI TRONG THỜI DAI NÀY? 
Thống nhất giữa các tôn giáo trên thế giới không có 
nghĩa là tất cả tôn giáo nên hợp lại thành một tôn giáo. 
Mặc dù các tôn giáo có điểm chung, nhưng tôi không nghĩ 
là những cái đa dạng văn hóa và cách sống của từng tôn 
giáo biến mất. Chúng tôi muốn tiếp tục giữ truyền thống 
của chúng tôi. Một số người cảm thấy đạo Thiên chúa là 
hay bởi vì khái niệm Thượng dé sáng tạo. Một số người 
thích đạo Phật bởi vì tập trung vào hành động của cá nhân. 
Đây là những lý do tốt để ủng hộ những cái khác. Chúng 
ta không phải để những cái khác đó biến mất. Chúng ta 
cũng không thé thay thé chúng với một lòng tin chung 
mới. Các tôn giáo có trách nhiệm chung cho nén hòa binh 
thế giới cũng như có trách nhiệm cho từng cái riêng của 
từng tôn giáo. Từng truyền thống tôn giáo có thé tồn tại 
cạnh bên nhau. Các tôn giáo không nên chống đối lẫn nhau 
và cũng không nên hòa lẫn nhau. 
(Path of Wisdom, Path of Peace, 73-4) 
108 


20. CHIẾN TRANH 


Chính kẻ thù là người thật sự day ta đức hạnh từ bi và 
vị tha. 


Chiến tranh khởi lên là do không hiểu nhau. Trong 
thời xưa khi có chiến tranh của con người với con người. 
Kẻ thang trận là kẻ nhìn thấy máu của đối phương dé 
xuống. Ngày nay, khủng khiếp hơn bởi vì một người chỉ 
cần bam một cái nút nhỏ là hàng triệu con người phơi 
thay. Người bam nút chua bao giờ thấy cảnh thảm sát do y 
tạo ra. Sự cơ khí hóa của chiến tranh, sự cơ khí hóa mâu 
thuẫn của con người đã thúc đây mỗi hâm doa nguy hiểm 
cho nên hòa bình. 

(Ocean of Wisdom, 6) 


21. CHÍNH TRI 

Các nhà chính tri cán tón giáo hon cả một vi tu si tu 
tập. Nếu vi án sĩ tu tập với động cơ xấu, thi vị ấy sẽ hai 
chính mình. Nhưng nhà chính khách với động cơ xấu sẽ 
ảnh hưởng toàn xã hội, rồi nhiều người sẽ gặp bát lợi. 

(The Path to Tranquility, 33) 

22. CHÍNH TRI VÀ TU TẬP 

Là những người có tu tập, chung con làm sao áp 
dung sir tu táp trong ván dé chính tri? 

Đây là một câu hỏi khó. Không khí có vẽ không lành 
mạnh cho lắm. Mọi người đều nói đến vấn đề hòa bình 
nhưng mọi việc lại toàn liên quan đến lợi nhuận cá nhân, 


109 


Ít ai quan tâm đến vấn đề chiến tranh, giết người, cướp 
của, vv... Đây là một thực té. Trong hoàn cánh như vậy, 
ban nén binh tĩnh và tu tập. Chúng ta cần có những chính 
sách lâu dải. Tôi cảm thấy chúng ta cần có những hệ 
thống giáo dục mới nhẫn mạnh vé tình thuong, hòa binh 
và tinh anh em bón bé cho thé hệ trẻ. Nếu chi có một hay 
hai đất nước không thể làm điều này thì không nên. Nên 
cô động thành một phong trào thế giới của nhiều nước 
dän thân vào thực hiện. 


Thực tế cho thấy răng nếu chúng ta sống đạo đức thì 
han trong đời sống của chúng ta sẽ gặt nhiều thành qua 
tốt đẹp. Cho nên chúng ta nên tu tập. Đây là trách nhiệm 
của mình. Trước khi dạy người khác, trước khi thay đổi 
người khác, chúng ta nên thay đối chúng ta. Chúng ta nên 
thành tâm, chân thật, tốt bụng. Đây là trách nhiệm của 
toàn nhân loại. 

(Ocean of Wisdom, 71-2) 


23. CHUNG MOT GIA DiNH 


Thé giới tương lai con người hạnh phúc, không phải 
tùy thuộc vào các liên minh kinh té hay quân sự rộng lớn 
mà do mỗi cá nhân biết thực hành tình thương và lòng từ 
bi. Ngày mai nhân loại muốn có một cuộc sống tốt đẹp, 
văn minh và an lac hơn thi mọi người chúng ta ai cũng nên 
phát triển tắm lòng chân thực, rộng mở và khoan dung, 
xem nhau như anh chi em ruột thịt một nhà. 

(The Spirit of Tibet - Vision for Human Liberation) 


110 


24. CHÚNG TA & NGƯỜI KHÁC 


Quan niệm phân chia giữa “chúng ta” và “họ” hầu như 
không còn thích hợp nữa; vì quyền lợi của dân tộc láng 
giềng cũng chính là lợi ích của chúng ta. Chăm sóc, nghĩ 
đến quyên lợi của những người bạn hàng xóm cũng chính 
là quyên lợi tương lai của chúng ta. Ngày nay, một sự thực 
đơn giản là khi gây tai hại cho kẻ thù thì chính chúng ta 
cũng bị ton hại. Tôi nhận thay rang do su tién b6 vé khoa 
hoc ky thuat hién dai va chu truong kinh té hoa toan cau 
của các quốc gia siêu cường cùng với sự gia tăng nhanh 
chóng dân số trên mặt đất khiến cho thế giới chúng ta đang 
sống ngày càng thu nhỏ lại. Tuy nhiên quan niệm về một 
thé giới đại đồng “tứ hải giai huynh đệ” (bón bién là anh 
em) của chúng ta vẫn chưa thực hiện được bởi lẽ chúng ta 
đang còn tiếp tục bám víu vào những tư tưởng lỗi thời xưa 
củ là kỳ thị, phân biệt giữa “chúng ta” và “người khác”, 
giữa đất nước này với quốc gia kia. 

(An Open Heart) 
25. CO HOI TÓT 


Tôi nói thé hệ tôi là thé hệ đen tối nhất trong lich sử 
lâu đời của chúng tôi vì có sự thử thách lớn và sự không 
may mán. Nhưng thật ra chính sự thử thách đó là một cơ 
hội cho chúng tôi đối mặt, một cơ hội để chúng tôi phơi 
bày ý chí và lòng quyết tâm của mình. Từ quan điểm đó, 
tôi nghĩ thế hệ tôi là một thế hệ may mắn. 

(The Path to Tranquility, 26) 


111 


26. CÓ THÉ KHÓNG CÓ TÓN GIÁO 


Có nguói nói tón giáo là mót loai xa hoa. Néu các vi 
có tón giáo thi dó là diéu tót. Nhung cüng ró ràng ráng 
khóng có tón giáo chüng ta vàn có thé sáp xép cuóc dói 
của chúng ta được. Tuy nhiên, nếu không có những đức 
tính căn bản của con người như tình thương, lòng từ bị, 
lòng tốt thì chúng ta không thể tòn tại. Chúng cần thiết có 
sự an bình và vững chải trong tâm ta. 

(The Dalai lama e Little Book of Inner Peace, 177) 


27. CÓNG HIÉN CUA PHÁT GIÁO 


Ngài nghi gì vé việc Phát Giáo công hiến cho đời 
sống con người trong thời đại này? Phật Giáo mang lại 
những gi cho chúng ta ngày nay? 

Tôi nghĩ rằng Phật Giáo cũng nhu bát cứ tôn giáo nào 
khác, có những tiềm năng để đóng gop, chinh yéu 1a qua 
sự an lạc nội tâm và bằng việc thay dëi quan niệm sóng 
của chúng ta đối với người khác và đối với môi trường. 
Tôi nghĩ đó là những gì mà Phật Giáo có thể đóng góp. 
Một điều đặc biệt quan trọng của Phật Giáo là lý thuyết 
giải thích về sự sống. Mọi sự vật có tính cách tương đối. 
Mọi sự vật đều tùy thuộc lẫn nhau. Đó là cách nhìn thế 
giới rất lợi ích cho chúng ta. Nền kinh tế hiện đại là một 
thí dụ rất điển hình về sự tùy thuộc vào nhau. Hôm nọ tôi 
ăn trưa vói Đức Tổng Giám Mục của quốc gia Costa Rica. 
Ngài nói ráng ó dày người ta trồng chuối để bán sang Hoa 
Kỳ, còn Hoa Kỳ thì xuất cảng lúa mì sang quốc gia này. 
Đó là một sự trao dói với nhau và mọi thứ khác trên đời 


112 


này cũng luôn tùy thuộc vào nhau như vậy đó. 
y cung y y 


Một phương diện khác của triết lý Phật Giáo mà tôi 
nghĩ có sự quan trọng đặc biệt là ý tưởng sự vật có tính 
chát tương đối. Thượng Dé luôn luôn được tìm thấy ở 
khoảng giữa trắng và đen hay ở giữa tốt và xấu. Người ta 
không thé nói: “Đây là kẻ thù của mình” và thấy kẻ thù đó 
xấu một trăm phan trăm. Người ta cũng không thé nói: 
“đây là bạn của mình” và thấy người bạn đó tốt một trăm 
phan trăm. Không thé có như vậy được. Về cán bản thì hai 
trường hợp này chỉ là một. Cách quán xét sự việc như vậy 
giúp rất nhiều cho người ta giảm bớt sân hận. Tôi luôn 
luôn nói “hãy nói chuyện với mọi người”. Các nhà tôn 
giáo không nên chỉ nghĩ đến việc truyền bá tôn giáo của 
mình mà nên nghĩ đến việc họ có thể đóng góp bao nhiêu 
cho loài người. 

28. CỘNG SINH, CỘNG TÓN 


Khoảng bốn hay năm trăm năm trước, những người 
dân da đỏ bản xứ tại đất nước này, đã sinh sống tại các 
cộng đồng nhỏ hẹp, họ có được sự độc lập nào đó dù mỗi 
gia đình ít có liên hệ với nhau. Tuy nhiên, ngày nay các 
quốc gia và ngay cả đại lục rộng lớn đều không thé tách 
rời biệt lập mà phải nương vào nhau dé tồn tại chang han 
hàng nghìn chiếc xe mới đang di chuyên trên các đường 
phố ở Nữu Ước (New York), Hoa Thịnh Dón (Washington 
D.C) và Los Angeles, nếu thiếu nhiên liệu thì không thể 
chạy được. Mặc dù trong giờ phút này, nhiều người được 
chuyên chở bởi những chiếc xe, néu hết xăng nhớt thì con 


113 


người lại phải mang vác các chiéc xe nặng né đó. 


Sự thịnh vượng của một quốc gia còn tùy thuộc vào 
nhiều yếu tố tại các nước khác. Dù muốn hay không đời 
sóng của chúng ta vẫn liên hệ mật thiết với nhau. Chúng ta 
không thể hoàn toàn độc lập mà tồn tại được. Chắc chắn 
chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn trừ khi chúng ta biết sống 
đoàn kết, hợp tác, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau. Khi 
chúng ta biết cần phải sống nương nhờ vào nhau, tại sao 
chúng ta không có gắng làm nhu váy. 

(Kindness, Clarity and Insight) 


29. CUỘC SÓNG TOÀN CÂU 


Trong thời kinh tế hiện đại, mọi quốc gia đều phụ 
thuộc lẫn nhau. Ngay những nước thù nghịch cũng phải 
hợp tác kinh tế và sử dụng chung các tài nguyên của thế 
giới. Cho nén, cả cuộc sóng trên toàn cầu và trong gia 
dinh, con người cần có sự hợp tác và hòa hợp. Sự cộng tác 
thành thực không đến từ bạo lực mà qua sự kính trọng lẫn 
nhau. Thực hành lòng vị tha là yêu tô quyết định. 

(Worlds in Harmony) 


30. DA DEN & DA TRANG 


Kinh nghiệm bản thân tôi cho thấy rằng dân tộc Tây 
Tạng không khác gì cảnh ngộ của người dân da đen ở đây. 
Nhưng nếu gặp cơ duyên thuận lợi, chúng tôi vẫn có thể 
phát triển tốt đẹp. Bằng chứng là chúng tôi sang Ấn Độ tị 
nạn trong bốn mươi năm và hiện nay dân Tây Tạng chúng 
tôi trở thành một cộng đồng ti nan thành công nhất tại đó”. 


114 


Tôi bảo một người da đen rằng: “Tất cả chúng ta đều bình 
đăng. Chúng ta có Phật tánh như nhau! Chúng ta đều là 
con người. Sự khác biệt màu da là không quan trọng. Quá 
khứ do sự kỳ thị của người da trắng cho nên quý vị không 
có cơ hội chứ thực ra thì dân tộc da đen của quý ông vẫn 
có khả năng như người da trắng.” Với nước mắt lưng 
tròng, người da đen nghẹn ngảo đáp lại là: “Bây giờ tôi tin 
rằng mọi chúng ta đều gióng nhau. Là con người, tất cả 
chúng ta đều có khả năng như nhau”. 

(An Open Heart) 


31. ĐẶC TRUNG CUA NEP SONG TÂN TIEN 


Tôi thường được nhắc nhở về sự mâu thuần trái ngược 
này khi đi ra nước ngoài. Điều hay xảy ra khi tôi đến một 
quốc gia mới, lúc đầu mọi sự đều bày tỏ hết sức vui vẻ, 
thoải mái. Mọi người tôi gặp đều rất thân thiện. Không có 
gi dé than trách cả. Nhưng rồi, ngày qua tháng lại, tôi được 
nghe kể những nói khó khăn, các lo lang và buồn phiền 
của họ. Bên dưới bề mặt, nhiều người cảm thấy bực bội và 
không thoả mãn với cuộc sống của mình. Họ cảm thấy cô 
đơn và chán nản. Kết quả, họ sống trong tình trạng bất an 
và đó là nét đặc trưng của thé giới tân tiến. 

(Ethics For The New Millennium) 
32. DAI GIA DINH 


Thé giói tró nén nhó hon. Các quóc gia tró nén tüy 
thuộc lẫn nhau hon trước đó. Chúng ta đã dat đến ngưỡng 
cửa của kỷ nguyên: Đại gia đình. Dù chúng ta thích hay 
không thích, tất cả thành viên trong vũ trụ này phải học 


115 


sông chung với nhau. Chúng ta cần phát triển trách nhiệm 
toàn cầu ở từng cá nhân và từng tập thê. 
(The Dalai lama e Little Book of Inner Peace, 136) 


33. ĐẠO ĐỨC CỦA KHOA HỌC GIA 


Nếu là một khoa học gia và nhận thấy chương trình 
nghiên cứu của mình đang thực hiện có thể gây tai hại cho 
người khác, vì tinh thần trách nhiệm, quý vị sẽ tự huỷ bỏ 
không làm. Tuy theo năng lực và giới hạn của hoàn cảnh, 
các bạn sẽ thực hiện được bất cứ điều gi có thé. Ngoài giá 
tri nhân bản đạo đức này, tôi không kêu goi quý vi một sự 
dán thân nào khác. 

(Ethics For The New Millennium) 


34. ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI 


Trong chuyến viếng thăm gan đây tai Niu Ước (New 
York), một người bạn cho tôi biết từ vài năm qua, con số 
tỷ phú tại Hoa Kỳ từ mười bảy người đã lên đến vài trăm 
người. Nhưng đồng thời những người nghèo vẫn nghèo và 
lắm khi còn nghèo hơn nữa. Tôi xem điều này như hoàn 
toàn vô đạo đức. Đó cũng là nguồn gốc của những khó 
khăn của xã hội. 

(Ethics For The New Millennium) 
35. ĐẠO PHẬT ĐƯA RA NHÜNG NGUYÊN NHÂN LOGIC 
Nếu không có Thượng dé, vậy các ngài cầu ai gia hộ? 


Trong đạo nhất thần thì họ tin vào Thượng dë điều 
hành những sự khó khăn trong cuộc sống của họ. Khái 
niệm quyên tuyệt đối của Thượng để không giải thích 


116 


được tại sao đẳng vạn năng đó lại cũng tạo đau khó và bát 
cóng. Ngay cá chüng ta cüng có thé tuóng tuong vi tuyét 
dói dó rát thó, bói vi ngài dà dé các chüng sanh vào thé 
giới này và nếm đủ các đau khó và buồn thương. Đức Phật 
đưa ra những nguyên nhân hợp lý cho những điều ngài 
giảng. Trong khi dáng sáng tạo không giải thích logic sự 
bát đầu của tất cả các pháp. Tôn giáo tôn thờ dáng quyền 
năng như thé cám con chiên của mình đặt nghi vấn vé 
dang tối thượng và ngay cả điều này có thé ngược với hiểu 
biết thông thường. Điều này đưa đến lòng tin mù quáng. 
Chúng ta biết lòng tin mù quáng không thê đưa chúng ta đi 
đến con đường giác ngộ. Đối với Phật giáo, chúng tôi 
không chú trọng vào thượng để hay thần thánh, nhưng 
chúng tôi chú trọng vào sự giác ngộ. Chúng tôi tin chúng 
tôi là những dáng sáng tạo ra vận mệnh của chính minh. 
Đức Phật không tao ra thé giới, ngài cũng không trách 
nhiệm cho những thiếu xót của nó. Nhưng Đức Phật dạy 
cho chúng tôi con đường làm thé nào chuyên hóa đau khó 
hiện tại. Bởi vì lý do này nên Đức Phật không giảng về sự 
ton tại của Thượng dé. 

(Path of Wisdom, Path of Peace, 52-4) 


36. ĐẠO PHẬT LÀ KHOA HỌC VE TÂM LINH 


Trong nhiéu tón giáo, Phát giáo được xem nhu đạo vô 
thần, vi không chấp nhận dáng tao hóa hay Thượng dé. 
Trái lại, Phật giáo chủ trương tự cá nhân tạo tác, nghĩa là 
do hành động con người đã tao nên chính cuộc sóng của 
mình. Trong tỉnh thần này, Phật giáo được hiểu như không 
phải tôn giáo mà là môn khoa học về tâm linh. 


117 


Tiềm năng của mỗi người là như nhau. Cảm giác về 
mình “Tôi không có giá tri" là sai lâm, một sai lâm hoàn 
toàn. Chúng ta đang lừa dôi chính mình bởi tât cả chúng ta 
đêu có khả năng tư duy. Vậy thì chúng ta thiêu cái gi? Nêu 
chúng ta có sự tự chủ, chúng ta có thê thay đôi bât cứ điêu 
gì. Cho nên, chính chúng ta là chủ nhân của chính mình. 
37. ĐẠO PHẬT THÍCH ỨNG 

Đức Phật dạy đời sống là cái chúng ta rất quý. Chúng 
ta nên xem trọng mạng sông của người khác hơn chính 
bản thân chúng ta. 

Một số ý thức hệ trở nên ít thích ứng với thời gian, 
nhưng thông điệp này của Đức Phật vẫn tồn tại cho đến 
ngày nay. Thật ra, trong thời hiện đại, khi thế giới đang bị 
sự tiêu hủy hâm dọa thì thông điệp của Đức Phật càng 
được thuyết phục và thích ứng chừng nấy. 

(The Dalai lama e Little Book of Inner Peace, 190) 
38. ĐẠO PHẬT UYÉN THÂM 

Tôi đọc và học kinh Phật. Đạo Phật là tôn giáo rất 
uyên thâm, mặc dù tôi đã nghiên cứu Phật điển suốt cả 
cuộc đời mình, nhưng vẫn còn có nhiều thứ dé học. Thế 
nên, chúng ta càng phải học nhiều hơn nữa. 

39. ĐẦU TƯ VÀO NGHÀNH GIÁO DỤC 

Tôi không thấy lối sống xa xỉ hoang phí có góp thêm 
được gì cho sự tiện nghi cá nhân. Là con người, chúng ta 
ai cũng chỉ có một cái bao tử với SỐ lượng thức ăn hạn chế 
để nuốt vào. Tương tự, chúng ta chỉ có mười ngón tay, do 
118 


vậy chúng ta không thê đeo cả trăm chiếc nhẫn. Dù lý luận 
thế nào trong cách chọn lựa, vào lúc chúng ta mang nhẫn, 
sự dư thừa chăng có một ý nghĩa gì. Các chiếc còn lại vẫn 
chỉ vô dụng nam trong hộp. Sử dụng sự giàu có thích dáng 
nhất, như tôi đã từng trình bảy với các thành viên trong 
một gia đình An Độ rat giàu sang, là nên làm phước bó thí 
từ thiện. Trong trường hợp đặc biệt đó, khi họ hỏi, tôi đã 
dë nghị nếu có thể, nên dùng tiền vào sự phát triển giáo 
dục là tốt nhất. 

(Ethics For The New Millennium) 


40. ĐI MỘT NGÀY DÀNG, HỌC MỘT SÀNG KHÓN 


Lúc còn sóng ở Tây Tạng, ngoài Phật giáo, tôi ít có co 
hội liên lạc với tín đồ của những đạo khác, do vậy mà cảm 
tình của tôi đối với ngoại đạo rất là tiêu cực. Nhưng sau 
này, ké từ khi tôi có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với những người 
khác tôn giáo, được học hỏi nhiều kiến thức và kinh 
nghiệm ở nơi họ, từ đó quan niệm hẹp hòi của tôi về các 
tín ngưỡng khác đã hoàn toàn thay đồi. 

(The Compassionate Life) 


41. DIÉM CHUNG CUA CÁC TÓN GIÁO 


Có làn tôi được dip viếng thám một linh muc Thiên 
Chúa đang sống tu tại một tu viện nổi tiếng trên núi 
Montserrat trong tỉnh Barcelona, vùng đông bắc Tây Ban 
Nha (Spain). Dân chúng địa phương cho biết răng vị tu sĩ 
này đã tu thiền định nhiều năm trên một ngọn đồi ngay 
phía sau tu viện. Lúc tôi đến thăm, ông liền rời nơi ân tu 


119 


vui vẻ xuống gặp gỡ tiếp đón chúng tôi. Khi mặt đối mặt, 
vì trình độ Anh ngữ của ngài kém hơn tôi nhiều, cho nên 
tôi đã phải có gắng hết sức và rất khó khăn dé nói chuyện 
cho ngài hiểu. Tôi hỏi: “Những năm qua, ngài làm gì trên 
ngọn đồi ấy?” 

Vị án tu này nhìn tôi và trả lời: “Tôi thiền quán về lòng 
từ bi". Chi có một câu ngắn ngủi nhung qua ánh mắt nhìn 
hiền từ, ngài đã trao cho tôi một thông điệp của tình 
thương bao la. Nghe vậy, tôi thực sự hết sức ngưỡng mộ 
về hanh tu án dật và khắc khổ của ngài. Cuộc gặp gỡ này 
cũng giúp tôi tin tưởng rằng tất cả các tôn giáo trên thế 
giới, dù triết lý và lời răn đạo đức có khác nhau, nhưng 
cùng chung một mục đích là hướng dẫn mọi người cải tà 
quy chánh, bỏ ác làm lành. Mỗi tín ngưỡng đều chuyên 
chở một thông điệp riêng mau nhiệm của lòng bác ái và 
tình thương nhằm cứu giúp nhân loại. 

(The Compassionate Life) 


42. DIEU BÁT AN DÀ THEO CUNG VÓI SU DÓ THI HÓA 


Tói nghi nhüng nóng dán trong các cóng dóng nóng 
nghiệp truyền thông duoc thụ hưởng một sự hoà hợp và an 
binh hon các người dân sống ở thành phó. Ví dụ, như ở 
vùng Spiti phía bắc An Độ, ngày nay dân chúng địa 
phương vẫn còn giữ phong tục của họ là không bao giờ 
khoá cửa nhà khi đi ra ngoài. Họ làm vậy với hy vọng nếu 
có người khách nào đến thấy nhà vắng sẽ vào để tự lấy 
thức ăn dùng bữa trong khi chờ người chủ nhà trở vé. 
Ngày xưa Tây Tạng cũng có tập tục ấy. Điều này không có 


120 


nghĩa là tại nơi đó, tội ác chäng bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, 
tội ác thỉnh thoảng cũng có nghe nói đến. Nhưng khi ấy, 
người ta thường nhíu mày kinh ngạc. Đó là biến có bát 
thường và hiếm hoi. Trái lại, trong vải đô thị tân tiễn, ngày 
nào trôi qua mà không có giết người đó là một sự kiện đặc 
biệt. Như vậy, điều bất an đã đến cùng với sự đô thị hoá. 
(Ethics For The New Millennium) 


43. DÓI THOAI 


Chién tranh là mót phần của lịch sử nhân loại. Nhìn lui 
quá khứ, cuộc sóng của loài người trên mặt đất, chúng ta 
thấy rằng vào thời đó, sinh hoạt về kinh tế của các quốc gia, 
thành phó và ngay cả làng xả đều hoàn toàn độc lập, riêng 
rẻ với nhau. Trong hoàn cảnh như vậy, sau khi đánh bại tiêu 
diệt được kẻ thù có nghĩa là chúng ta đã hoàn toàn chiến 
thắng. Cho nên lúc bấy giờ con người chủ trương dùng bạo 
lực và chiến tranh, mạnh được yếu thua để giải quyết các 
cuộc tranh chấp là hợp lý. Nhưng ngày nay, sự tồn tại của 
mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều có liên quan mật thiết 
với nhau. Cho nên theo tôi, việc sử dụng chiến tranh là 
không mấy thích hợp. Ngày nay, mọi sự tranh chấp và bất 
đồng ý kiến giữa các nước đều có thê giải quyết tốt đẹp qua 
những cuộc đối thoại. Đối thoại là phương cách duy nhất 
hợp lý. 

(An Open Heart) 
44. DÓNG GÓP 


Các sinh vát cu trü trén hành tinh này — dàu là con 
người hay loài động vật nào — đều góp phần theo cách 


121 


riéng cüa minh dé tó diém cho cái dep và su da dang 
phong phú, thịnh vượng của thế giới này. 


45. ĐÒNG LÀ CON NGƯỜI 


Dưới ánh nắng sáng của mặt trời, tất cả chúng ta tụ 
hợp đây với ngôn ngữ khác nhau, sắc phục khác nhau và 
tôn giáo khác nhau. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều là con 
người, và chúng ta đều có suy nghĩ “tôi” (I) và “chúng ta” 
(We) đều có cùng chí hướng là tìm kiếm hạnh phúc và 
tránh xa sự khô. 

(Ocean of Wisdom, 10) 


46. ĐỨC PHẬT DÀ HOÀN THÀNH BON PHAN 


Đức Phật dạy răng điều mà ngài có thé làm được là chi 
dạy những kinh nghiệm của ngài đã đi qua để chúng ta 
cũng thoát khổ và đạt giác ngộ. Ngài đã xong bổn phận 
của ngài và vẫn đề bây giờ là chúng ta có thực tập không? 

(The Path to Tranquility, 109) 


47. GIÁ TRI CỦA MỖI TÓN GIÁO 


Lúc ở Tây Tang, qua tài liệu những sách báo hoặc tiếp 
xúc cá nhân, tôi biết rất ít về bản chất và giá trị của các 
truyền thống tôn giáo. Nhưng nay, tôi lại có nhiều cơ hội 
liên lạc gần gũi hơn với các tín ngưỡng khác, đặc biệt qua 
những cá nhân, và tôi đã có được sự hiểu biết sâu xa về giá 
trị của các tôn giáo bạn. Kết quả là giờ đây tôi nghĩ rằng 
mỗi tôn giáo đều có giá trị riêng của nó. 

Dĩ nhiên, theo quan điểm triết lư, tôi tin rằng triết học 
Phật giáo rất cao siêu, rộng rãi bao la và thậm thâm vi 


122 


diệu, nhưng các tín ngưỡng khác vẫn có khả năng và đã 
đóng góp, mang lại nhiều lợi ích cho nhân loại. Từ cách 
nhìn bao dung đó, tôi nghĩ thái độ của tôi đối với các tôn 
giáo ban giờ đây đã hoàn toàn thay đối. Ngày nay, bất cứ 
nơi đâu tôi đến và bất cứ lúc nào tôi gặp một người đang 
theo một tín ngưỡng khác, tôi hết sức hâm mộ sự thực 
hành cũng như vô cùng kính trọng tôn giáo của họ. 

(Book of Love and Compassion) 


48. GIÁ TRI NHÂN BÁN 


Dánh giét, luóng gat, và áp büc làn nhau dà sáp bày 
chüng ta roi vào tinh trang hón loan hién nay, báy gió 
chúng ta cần tu tập cải déi hành động dé tim con đường 
thoát ra. Tuy có thé xem như là điều lý tưởng và không 
thực tế, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài 
cách thực hành lòng từ bi, nhận thức rõ giá trị nhân bản và 
sự đồng nhất thể của con người. Đây là con đường duy 
nhất đề thành đạt một nền hạnh phúc lâu dài. 

(How To Practice The Way To A Meaningful Life) 
49. GIÁ TRI NHÂN BÁN CỦA SU SINH TÓN 

Ngoài Phát Giáo, điều gì khác hơn là nguón góc cho 
sự cảm hứng của ngài? 

Những giá trị nhân bản. Khi tôi nhìn vào những con 
chim hay thú vật, sự tón tại của chúng không có sự thống 
tri, không có những điều kiện, không có tổ chức, nhưng 
những bà mẹ chúng biết chăm sóc chúng một cách tốt đẹp. 


Đấy là tự nhiên. Trong loài người cũng thế, cha mẹ, đặc 


123 


biệt là những bà mẹ và con cái có một mối liên hệ ràng 
buộc nảo đó rất thiêng liêng. Sữa mẹ là một dấu hiệu của 
ảnh hưởng này. Chúng ta được tạo nên bằng sữa ấy. Sự 
ton tại của đứa trẻ hoàn toàn tùy thuộc trên tác động của 
người khác. Do thế, một cách căn bản, sự sinh tồn của mỗi 
cá nhân là tùy thuộc trên xã hội. Chúng ta cần những giá 
trị nhân bản này. Tôi gọi đây là những đạo đức trần gian, 
những niềm tin thế tục. Không có mối quan hệ với bát cứ 
một tôn giáo đặc thù nào. Ngay cả khi không có tôn giáo, 
chúng ta vẫn có khả năng đề thực hành những giá trị nhân 
bản này. 


50. GIAI CÁP 


Hiện nay tại Ấn Độ đang còn ton tại ché độ phân chia 
giai cấp. Nhiều dân nghèo thuộc giai cấp hạ tiện thấp nhất 
vẫn bị khinh miệt xếp vào “hạng người không ai dám đụng 
tới”. Vào thập niên 1950, có tiến sĩ Bhimrao Ambedkar 
thuộc giai cấp này, là một luật sư nói tiéng, mót bó truóng 
Tu Pháp đầu tiên, soạn ra bản Hiến Pháp của Án Độ, đã 
làm lễ quy y Tam Bảo và trở thành một Phật tử. Lúc bấy 
giờ noi gương tiến sĩ Bhimrao Ambedkar, hàng nghìn 
người đã phát nguyện xin quy y Phật, Pháp, Tăng. Mặc dù 
hiện nay họ tự nhận là Phật tử, nhưng vẫn sóng trong cánh 
nghéo khó. Vé mát kinh té, thuc su ho rát nghéo. Tôi 
thường báo ho “Chính quy vị phải nỗ lực có gắng làm việc 
với niềm tin để cải thiện đời sống của mình”. 

(An Open Heart) 


124 


51. GIẢI NOBEL 


Sự trao tặng giải Nobel Hòa Bình cho tôi, một nhà Sư 
bình dị, từ vùng đất Tây Tạng xa xôi đến xứ Na Uy 
(Norway). Hôm nay tại đây đã mang lại nhiều khích lệ cho 
chúng tôi. 

Điều này cũng bày tỏ lòng kính trọng vị đạo sư của tôi, 
Thánh Gandhi (An Độ) mà tắm gương đức hạnh của ngài 
là nguồn khích lệ lớn lao cho chúng tôi. Sự trao giải Hòa 
Bình Nobel năm nay cho tôi cũng chứng tỏ cho thấy ý 
nghĩa vé trách nhiệm phó quát toàn cầu đang được phát 
triển manh mẽ. Tôi vô cùng xúc động trước sự quan tâm 
của nhiều người tại quốc gia này và trên thế giới. 

(The Policy oƒ Kindness) 
52. GIẢI QUYẾT VAN DE 

Xã hội ngày nay, loài người đang phải đối đầu với 
những nan đề như phát triển kinh tế, khủng hoảng năng 
lượng, sự cách biệt gitra các nước giàu và nghèo cũng nhu 
tranh chấp vé biên giới vv...Các van dé này chỉ có thé giải 
quyết khi chúng ta biết thương yêu nhau trên tinh thần 
đồng loại biết tôn trọng quyền sóng, chia sẻ những nỗi khó 
khăn, đau khó của mọi người và có gang đoàn kết giúp đỡ 
lẫn nhau. 

(Kindness, Clarity and Insight) 


53. GIẢI TRỪ QUÂN SU 


Vào lúc xảy ra cuộc khủng hoảng ở vùng vịnh Ba Tư, 
tôi tự phát nguyện dän thân sẽ dùng hết thời gian còn lại 


125 


của đời minh dé đóng góp cho lý tưởng hành động giải trừ 
quân bị. Chúng ta nhận thấy rằng nhằm hoạt động cho sự 
giải trừ quân đội, yếu tố quan trọng vẫn là lòng từ bi yêu 
thương tất cả mọi người. 
(The Compassionate Life) 

54. GIÁI TRU VÜ KHÍ BÉN TRONG 

Sự giải trừ vũ khí bên ngoài cần phải đi đôi với sự giải 
trừ vũ khí bên trong. 
55. GIÁO DỤC TRẺ EM 


Tương lai thế giới năm trong tay của những con em 
chúng ta. Do đó, néu muốn giúp cho xã hội có cuộc sóng 
nhân đạo và từ bi hơn, điều quan trọng là nên giáo dục cho 
các trẻ em trở thành những người có trách nhiệm và biết 
yêu thương đồng loại. 

(Ethics For The New Millennium) 
56. HAI LOAI TÓN GIÁO 

Có hai loai tôn giáo. Một nhóm tôi goi là các tôn giáo 
hữu thần như Thiên Chúa, Do Thái, An Độ và Hói Giáo. 
Các đạo giáo này tin vào một dáng Thượng Dé. Một nhóm 
khác gồm các tôn giáo vô thần như Phật Giáo và Kỳ Na 
Giáo vv... Họ không tin vào Thượng Dé, dáng Tao Hóa và 
Toàn Năng. Phật giáo không chấp nhận lý thuyết có một 
linh hồn bất tử. Điều này phân biệt giữa những người Phật 
tử và không Phật tử. Giáo ly cán bản của đức Phat là phủ 
nhận có một linh hồn hay bản ngã thường còn. 


126 


Phật giáo còn chia làm hai giáo phái: Nguyên thủy 
hay Nam Tông và Đại thừa hay Bắc Tông. Người tu theo 
Phật giáo Nguyên thủy nhằm mục đích giải thoát cho 
chính mình bằng cách thực hành thiền định và nghiêm trì 
giới luật Phật chế. Còn mục tiêu của Phật giáo Đại Thừa, 
ngoài tự độ mình giải thoát, hành giả còn thực hành sáu 
phép Ba La Mật nhằm cứu giúp hết thảy mọi chúng sanh 
thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, để cuối cùng đạt đến quả 
vị thành Phật. 

(Live In A Better Way) 


57. HAI Y THỨC HỆ 


Chúng ta đang chứng kiến sự tranh chấp gần như vào 
giai đoạn chót giữa hai ý thức hệ căn bản. Tôi tin rằng 
cuộc đọ sức quan trọng giữa hai lực lượng này, giờ đây đã 
thấy rõ là đa số mọi người khắp nơi trên thé giới đều mong 
ước tư tưởng dân chủ và tự do sẽ chiến thắng. 

(The Spirit of Tibet - Vision for Human Liberation) 
58. HÀNH TINH CỦA CHÜNG TA 

Hành tinh này là nhà của chúng ta. Giữ gin trái đất 
gióng nhu chám sóc ngói nhà quy vi. Dói sóng cüa chüng ta 
phụ thuộc vào quả địa cầu này. Trái đất là me chúng ta. Me 
rất dé thương, vi bát cứ điều gì chúng ta muốn làm, Mẹ đều 
hoan hy. Nhưng giờ đây đã đến lúc con người có khả năng 
hủy diệt nó đến nỗi Quả Đất Mẹ đã phải lên tiếng cảnh báo 
rằng quý vị hãy cần trọng. Dân số gia tăng và nhiều vấn đề 
khó khán khác đã rõ ràng chứng tỏ, có phải vậy không? 


127 


Thiên nhiên cũng có những giới hạn của nó. 
(Worlds in Harmony) 
59. HÒA BÌNH 


Hòa bình trong ý nghĩa văng bóng chiến tranh chang 
có giá trị gì đối với người đang bị chết vì đói hay lạnh. Nó 
không chấm dứt được nỗi đau đớn vì bị tra tấn hành hạ 
trên thân xác của người tù. Nó không an ủi được những kẻ 
có người thân mất mát trong cơn lụt lội gây nên bởi hành 
động phá rừng vô ý thức của dân chúng tại một nước láng 
giềng. Hòa binh chỉ có thé tón tại nơi nào mà các quyền 
làm người được tôn trong, dân chúng được ám áo no com 
cũng như mọi cá nhân và quốc gia được dân chủ, tự do. 


Nền hòa bình chân thực của chính các bạn hay thế 
giới xung quanh chúng ta chỉ có thể thành đạt qua hành 
động tu tập, duy trì sự bình an trong tâm của mỗi quý vị. 
Một số vẫn đề khác nêu ở trên cũng đều có tương quan với 
nhau. Chăng hạn, chúng ta nhận thấy hành động làm sạch 
môi sinh, sự giàu sang phú quý hay nền dân chủ chăng có 
ý nghĩa gì trong việc đối đầu với chiến tranh, nhất là cuộc 
chiến tranh nguyên tử. Do vậy, riêng sự phát triển vật chất 
không đủ bảo đảm hạnh phúc cho nhân loại. 

(The Policy oƒ Kindness) 


60. HÒA BÌNH ĐÍCH THỰC? 


Hàng trăm ngàn đủ loại vũ khí và đạn dược được nhiêu 
hãng xưởng tại các đại cường quôc trên thê giới chê tạo 
sản xuât bán ra đã đô thêm dâu vào ngọn lửa bạo lực. 


128 


Nhưng điều nguy hiểm hon súng ống và bom dan là tâm 
thù hận, thiếu lòng từ bi và sự kính trọng quyên sống của 
chúng ta đối với những kẻ khác. Bao lâu lòng người còn 
chứa đầy tham sân và hận thù thì không bao giờ có nền 
hòa bình đích thực. 

(How To Practice The Way To A Meaningful Life) 


61. HOA BINH THÉ GIÓI 


Những năm qua, tôi gặp một số các nhà vật ly hoc đã 
từng đóng góp lớn lao vào công việc chế tạo các vũ khí 
nguyên tử, và hiện nay họ rất quan tâm sâu xa đến nền hòa 
bình thế giới. Vì vấn đề kỹ thuật và truyền thông đã quá 
nhanh chóng tién bộ cho nên sự tương quan và liên hệ giữa 
các nước cũng phát triển. Do đó, ý niệm về “quốc gia” và 
“đại lục” đã giảm bot ý nghĩa. 

(Worlds in Harmony) 
62. HÒA HỢP GIỮA CAC QUOC GIA 


Mục đích căn bản của việc tu tập hằng ngày là rèn 
luyện đức tính từ bi và nhẫn nhục, một nếp sống tâm linh 
chủ yếu cân thiết trong xã hội con người ngày nay nhằm 
thành đạt một sự hòa hợp chân thực giữa mọi quóc gia, 
chủng tộc, những người khác biệt tôn giáo, hệ thông chính 
trị và kinh tế. 

(How To Practice The Way To A Meaningful Life) 
63. HOÀNG THÁI HÀU ANH QUÓC 
Gần đây, tôi có dip được diện kiến Hoàng Thái Hậu 


Anh Quốc. Bà là một khuôn mặt thân quen trong suốt cuộc 


129 


đời tôi cho nên tôi rất vinh hạnh được gặp Hoàng Hậu. Và 
điều đặc biệt nữa là được nghe ý kiến của Hoàng hậu rằng 
chính thé kỷ hai mươi này người ta biết thương yêu đến 
người khác nhiều hon thói bà còn trẻ. Bà bảo xưa kia 
người ta chỉ nghĩ đến chính đất nước của mình trong khi 
ngày nay họ quan tâm nhiều hơn đến dân tộc các nước 
khác. Khi tôi hỏi bà có lạc quan về tương lai không, bà xác 
nhận có, không chút do dự. 

(Ethics For The New Millennium) 


64. HỢP TÁC 


Khi nhận biết rằng cuộc sống và hạnh phúc của chúng 
ta do sự hợp tác và đóng góp của vô số người khác, chúng 
ta nên có thái độ giao hảo thân thiện với tat cả mọi nĐƯỜI. 
Chúng ta thường hay quên điều căn bản này. Ngày nay 
nhân loại đang sống với nên kinh tế toàn cầu hiện đại; cho 
nên biên giới quốc gia ngày càng thu hẹp lại. Không chỉ 
riêng những quốc gia mà ngay cả các châu trên thế giới 
vẫn phải sống nương nhờ vào nhau. Thực vậy, mỗi chúng 
ta không thé tách rời mà tồn tại. 

(An Open Heart) 
65. HUONG DEN MỤC DICH HOA HỢP THÉ GIỚI 

Dù chúng ta có thể hay không thành đạt được sự hòa 
hợp thé giới hiện nay thì quý vị cũng chắng có con đường 
nào khác là phải hoạt động hướng đến mục đích ấy. Đó là 
sự chọn lựa tốt đẹp nhất mà chúng ta nên làm. 

(Ocean of Wisdom) 


130 


66. HY VỌNG MAC DU CÓ MAU THUAN 


Có một sự khác giữa những người không có lòng tin 
tôn giáo, thiền giả và kinh giả (người thích tụng kinh)? 


Tôi tin rằng khi mỗi ngày chúng ta thực lời Phật dạy 
thì thái độ của chúng ta đối với đời sống cũng bắt đầu thay 
đối. Đặc biệt khi có nhiều mẫu thuần xảy ra, tôn giáo sẽ 
cho chúng ta lòng tin vững chắc dù hoàn cảnh có xấu thế 
nào. Tôn giáo đã chi ra mặc dù có nhiều dau khó nhưng 
vẫn có một cái gì tối hậu không thể phá hoại được. Trong 
ý nghĩa thiêng liêng, tôn giáo đã cho nhân loại một món 
quà của hy vọng mạnh mẽ hơn tất cả những chướng ngại 
mâu thuẫn nào. 

(Path of Wisdom, Path of Peace, 69) 


67. KÉ THU CỦA TÓN GIÁO 


Theo tiéng Latin tir tón giáo (religion) là ràng buóc lai 
(to bind again). Làm thé nào mà “ràng buộc" lại ứng dụng 
nhu là mót tir chung cho tát cà các lói day khác nhau. 


Thật ra, kẻ thù chung của tất cà tôn giáo hay các dao 
sư là sự ích kỷ. Vì chính ích kỷ tạo ra tham, sân, sĩ, là 
nguồn góc của tất cả vẫn đề trên thé giới. 

(The Path to Tranquility, 78) 


68. KÉU GỌI GIÁO DUC NGƯỜI DÂN Ở NHỮNG DAT 

NƯỚC THỨ BA 
Vấn đề thật sự ở thé giới thứ ba là vô minh. Cùng với 
châp thủ và sân hận, vô minh là một trong ba độc dược của 
tâm, là nguồn của mọi gốc khó. Trong những đất nước thứ 
131 


ba, vô minh là điêu nghiêm trong nhât so với cháp thủ và 
sân hận. O Tây Phương, khi họ nhận thay có điêu sai, họ 
quán chiêu và cô găng cân băng lại. 


Vì vậy, chúng ta cần giáo dục người dân ở những đất 
nước chậm tiến bởi vì họ ít hiểu biết. và điều này nên được 
thực hiện g một cách năng động, không có hó then. Nhu 
cầu này rất cấp bách. Chúng tôi muốn các vị ở những đất 
nước thứ ba rõ một điều là “Cac vi đang đi sai đường. Dân 
số tăng quá nhanh. Điều này sẽ đưa đến sự khó khăn cho 
nên kinh tế. Một cách tự nhiên, các vị muốn sinh sống 
trong môi trường tốt và dày tiêu chuẩn. Nhưng điều này 
không xảy ra cho tất cả mọi người”. 

(The Dalai lama’s Little Book of Inner Peace, 131-2) 


69. KHÍ GIÓI GIÉT NGUOI 


Chúng ta không nên du trữ các kho vũ khí. Bởi lẽ, một 
khi vũ khí được sản xuất và cất chứa thì tương lai, sớm 
hay muộn sẽ có người sử dụng đến chúng. Một vài kẻ nghĩ 
rằng nếu không dùng thì quý vị đã phí pham mát hàng 
triéu dó la ché tao khí giói cho nén cuói cüng người ta bắt 
buộc phải dùng đến và nhiều trái bom được thả xuống: kết 
quả là vô SỐ người dân vô tội đã bị sát hại thảm thương. 
Một người bạn ké cho tôi biết rằng tại Beirut (xứ Lebanon) 
có một thương gia đầu tư vào công việc ché tạo loại bom 
tự sát không ngoài mục đích để kiếm tiền. Do đó, hằng 
ngày có khoảng mười, mười lăm hay một trăm dân nghèo 
vô tội đã bị giết chết trên các đường trong thành phó. Hành 
động tàn ác này của ông ta đã gây ra là do vô minh, không 


132 


biết quy trọng mang sóng con người hay nói khác, là thiếu 
tinh thương và lòng từ bi. 
(The Path oƒ Compassion) 


70. KHOA HỌC 


Trong khoa học hiện đại, các nhà vật lý học nghiên 
cứu bản chất của thực thể vật chất. Họ đến một giai đoạn, 
nơi họ mất khái niệm vật chất cụ thể, họ không thế kết 
luận với thực thể thật của vật chất. Vì vậy, họ bắt đầu nhìn 
thay vạn pháp trong mỗi tuong quan hon là các vật chất cụ 
thê và độc lập. 

(The Path to Tranquility, 351) 


71. KHOA HỌC TÂY PHƯƠNG VÀ TRIÉT LY ĐÔNG PHƯƠNG 


Duong nhu rang khoa hoc Tây phuong va triết lý 
Dóng phuong có thé két hop vói nhau dé tao mót cái gi dó 
hoàn hảo dày đủ cho con người. Bang cách này, con người 
sẽ trở thành một tổng thể mạnh mẽ. Thật ra, vượt cả vật 
chất và kiến thức này, điều mà thu hút tôi là cái gì làm nên 
chúng ta và chúng ta là cái gì. 

(The Path to Tranquility, 106) 


72. KHOA HQC & TÓN GIÁO 


Mặc dù su liên hệ giữa khoa hoc và tôn giáo là một dé 
tài hóc búa, phức tạp và gay go, nhưng cả hai khoa học gia 
Einstein và đức Đạt Lai Lạt Ma đều phát biểu răng, tôn 
giáo và khoa học có thé hợp tác, chung sóng và đóng góp 
lợi ích cho sự tién bộ, phát triển của xã hội con người. Tôn 
giáo và khoa học thuộc hai lãnh vực kiến thức và thực 


153 


hành khác nhau, tuy nhiên cá hai déu do nó lực của con 
người và cân thiệt cho su tháng hoa cuộc sóng nhân sinh. 


73. KHONG CAN TRO THÀNH MỘT NGƯỜI CO TON GIÁO 


Trên mọi bình diện của xã hội - gia đình, quốc gia và 
quốc tế - bí quyết để giúp cho thế giới nhân loại có được 
hạnh phúc và an lạc hơn là nên phát triển tâm từ bi. Chúng 
ta không cần trở thành một người có tôn giáo và đặc biệt 
phải tin theo bất cứ một chủ nghĩa hay ý thức hệ nào. Điều 
quan trọng là mỗi chúng ta nên tu tập nhằm phát triển 
những thiện tánh nơi chúng ta. Sự vun bồi hạnh phúc cá 
nhân có thé góp phan tích cực vào việc cải thiện đời sống 
toàn thể cộng đồng nhân loại. 

(The Compassionate Life) 


74. KHÓNG CÓ DÁNG TAO HÓA 


Ly nhán duyén sanh duoc dién tá sai biét tüy theo giáo 
ly khác nhau. Danh tir tương quan tuong duyên có nghĩa là 
moi vát hinh thành déu do nhán duyén. Nghia là khóng có 
dáng tao hóa, mói vát sinh ra déu có nguyên nhân, và các 
nhân này hiện hữu nhờ vào các nhân trước đó; và cứ nhu 
vậy tiếp tục mãi mà không có sự khởi đầu. Mọi vật thay 
đối là do các nhân và duyên này. Nhân mới sanh ra quà 
mới và quả này trở lại làm nhân dé tạo thành quả khác 
nữa. Đây là sự diễn tiến của lý nhân duyên. 


Ví dụ, chúng ta tìm hiểu bản chất của cái hoa là gi, và 
khi quan sát kỹ chúng ta thấy nó gồm các cánh hoa tạo 
thành, cho nên nó là không thực. Điều này giúp chúng ta 


134 


hiểu rằng khi chúng ta gọi tên một vật nào thì vật đó do 
nhiều phần tử nhỏ hợp lại mà thành. Nếu chúng ta hỏi “Ta 
là ai?” thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy cái “ta” đích 
thực khi tách rời nó khỏi thân thể và tâm thức của mình. 
Nếu đi sâu hơn nữa để tìm hiểu bản thể sau cùng của con 
người thì chúng ta sẽ không tim thay một cái ngã tòn tại 
độc lập. Chúng ta thường gọi chung cho cả hai thân và tâm 
này là “con người”. Chang hạn, chúng ta bảo rang thân thé 
và tâm thức của con người Tây Tạng đến từ thành phố 
Amdo là “Đức Dat Lai Lat Ma Tenzin Gyatso". Tuy 
nhién, néu phán tích dén tán cüng thi chüng ta sé khóng 
bao giờ tìm thấy con người đích thực của Đức Dat Lai Lạt 
Ma cả. 

(Live In A Better Way) 

75. KHÔNG CÓ NGAN CÁCH GIÜA CAC QUOC GIA 
Tôi đã du hành từ quốc gia này đến quốc gia khác với ý 
tưởng tất cả chúng ta là một. Hàng chục năm qua, tôi đã 
luyện tập tâm của tôi theo ý tưởng ấy, cho nên khi gặp mọi 
người với nhiều nền văn hóa khác nhau, tôi vẫn cảm thấy 
không có hàng rào ngăn cách. Tôi nhận thức răng dù khác 
biệt văn hóa, hệ thống chính trị và kinh tế, căn bản tất cả 
chúng ta đều giống nhau. Tôi càng gặp nhiều người, tôi 
càng tin tưởng vào sự đồng nhất thé của nhân loại với sự 
hiểu biết và kính trọng, xem đó nhu nén tảng cho sự hướng 
dẫn thực tế và có thể thành tựu được của chúng tôi. Đây là 

điều tôi đã thuyết giảng tại bất cứ nơi nào tôi có mặt. 
(How To Practice The Way To A Meaningful Life) 


135 


76. KHÔNG ĐÓI NGHỊCH 

Tôi nghĩ tôn giáo, ý thức hệ, kinh tế và chính trị là do 
con người sáng tạo. Vì chúng là do con người sáng tạo, 
nên chúng phải liên quan đến cảm xúc và tình cảm của con 
người. Nếu chúng được sử dụng với cảm xúc và tình cảm 
của con người thì chúng sẽ hoàn thành một số những kỳ 
vọng căn bản của con người. 


Tôn giáo và ý thức hệ đa dạng là dé phục vụ nhân loại 

chứ không phải dé đối nghịch. 
(The Path to Tranquility, 13) 

77. KHÓNG KY THI TÓN GIÁO 
Các tôn giáo lớn trên thé giới cũng cần có trách nhiệm 
phó quát này. Mục đích của tôn giáo không phải chỉ lo xây 
cất những ngôi chùa và nhà thờ đồ sộ, nguy nga tráng lệ 
mà cần hướng dẫn con người tu tập các tánh tốt như từ bi, 
hỷ xã, khoan dung và tha thứ. Mọi tôn giáo dù triết lý có 
khác biệt như thế nào, vẫn cùng dạy con người bớt tham 
lam ích kỷ và cứu giúp nhân loại. Rất tiếc là đôi khi tôn 
giáo đã gây nên những cuộc xung đột chiến tranh hận thù 
chứ không mang lại hòa bình an lạc cho mọi người. Tín đồ 
các tôn giáo cần nhận thức rang mỗi tín ngưỡng đều có 
một hệ thống giáo lý và phương pháp tu tập riêng để giúp 
hành giả đạt đến sự an lạc và hạnh phúc. Mỗi tôn giáo 
giống như một loại thức ăn không thể nào thỏa mãn tất cả 
mọi người. Tùy trình độ hiểu biết và khả năng tu hành 
khác nhau, vài người thích tôn giáo này, kẻ nọ lại chọn tín 
ngưỡng kia. Các đạo giáo, đôi khi giáo lý có phần mâu 


136 


thuán đối nghịch nhau nhưng cuối cùng tất cả đều hướng 
dẫn con người làm lành tránh ác, tìm về chân thiện mỹ. Do 
đó, chúng ta không nên có óc kỳ thị tôn giáo hay đức tin 
mù quáng ma can biết kính trọng các tín ngưỡng với tinh 
thần cởi mở khoan dung. 

(The Spirit of Tibet - Vision for Human Liberation) 


78. KHÓNG PHÁN CHIA GIAI CÁP 


Tát cà các tón giáo déu chóng dói su bóc lót và nhüng 
bát công xã hội. Chính đức Phật, với tư tưởng cách mạng, 
Ngài đã nghiêm khát lên án và chống lại chế độ phân chia 
giai cấp lúc bấy giờ. Ngài đã thuyết giảng một hệ thống 
giáo lý, hướng dẫn tu tập cải đổi nội tâm dành cho tất cả 
mọi người đủ thành phân trong xã hội. 

(Universal Responsibility and The Good Heart) 
79. KHÔNG TÁCH RỜI XÃ HỘI 

Từ bỏ thế giới này nghĩa là từ bỏ những chấp thủ của 
chúng ta đối với thé giới này, không có nghĩa là bạn phải 
tách mình ra khỏi xã hội. Mục đích của đạo Phật là phục 
vụ người khác. Dé có thé phuc vu nguói khác, chüng ta 
phải ở trong xã hội này, chứ không tách rời ho. 

(The Path to Tranquility, 37) 
80. KHÓNG THÍCH CHIÉN TRANH 


Phân đông moi người không bao giờ nói thích chiến 
tranh, nhưng rồi họ lại gây chiến. Tai sao váy? 

Nguón góc cán bản là do vô minh. Có nhiều trạng thái 
tâm thức khác nhau. Trí tuệ rất cần thiết khi tâm con người 


137 


ngập tràn các ý tưởng tham sân, hận thù và tham đăm dục 
vọng. Khi tâm bị các tư tưởng xấu này khống ché, thì đó là 
một thảm họa. 

(Ocean of Wisdom) 


81. KHÓNG XEM TÓN GIÁO LÀ QUAN TRONG 


Mặc khác có nhiều người thuộc cộng đồng tôn giáo 
này lại theo sự hướng dẫn của tôn giáo khác? 

Giữa năm tỷ người trên thé giới, có thé ít hơn một ty 
người thật sự có lòng tin sâu sắc trong tôn giáo và thực tập 
mỗi ngày. Có những người, nhờ lòng tin tôn giáo, khiến họ 
không mất sự trầm tĩnh của mình trong những thử thách 
khó khăn. Đối với những người khác thì tôn giáo chỉ đóng 
vai trò phụ giúp họ trong những sự việc trong đại. Long tin 
của họ thật sự không có âm vang. Họ gọi họ là những con 
chiên của Thiên chúa giáo, Phật tử, tín đồ đạo Hindu, Hồi 
giáo, nhưng không có gì hết, tất cả chỉ là một danh hiệu 
xuông. Điều này thật sự đã xảy ra. Đó là tại sao tôi nghĩ 
rằng mọi người quyết định đời sống của mình dựa trên tôn 
giáo chứ không phải là theo số đông. Điều này cũng chỉ ra 
lý do tại sao nhiều người cảm thấy tôn giáo của họ không 
giữ vai trò quan trọng trong đời sống của họ. 

(Path of Wisdom, Path of Peace, 70) 


82. KÍNH TRONG BAN DAO 


Khi di ngang qua mót vói nuóc dang cháy nhó giot 
chüng ta sé khoá chát lai. Khi nhin tháy một ngọn đèn 
cháy phí phạm một cách vô ích, chúng ta sẽ thôi tắt đi. 


138 


Nếu là một người đang hành đạo và ngày mai nếu gặp một 
tín đồ theo tôn giáo khác chúng ta cũng sẽ bày tỏ sự tôn 
kính đối với họ tương tự như chúng ta mong muốn họ kính 
trọng tín ngưỡng của chúng ta. 

(Ethics For The New Millennium) 


83. KÍNH TRONG CÁC TÓN GIÁO KHÁC 


Là Phật tử, khi thực hành giáo lý đức Phật, chúng ta 
nên kính trong các tôn giáo khác như Thiên Chúa, Tin 
Lành, Do Thái và Hồi Giáo vv... Chúng ta cũng hoan hy 
công nhận và tán dương sự đóng góp của những đạo giáo 
đó qua nhiều thế kỷ cho xã hội con người và hiện tại. 
Chúng ta cần nó lực trong có găng chung dé phuc vu cho 
nhân loại. Sự tôn kính với tám lòng cởi mở và khoan dung 
đối với các tín ngưỡng khác là điều thiết yêu mà những 
người Phật tử mới như chúng ta cần nên ghi nhớ. 
(Kindness, Clarity and Insight) 


84. LỊCH SỬ NHÂN LOẠI 


Lịch sử nhân loại cũng ghi chép nhiều câu chuyện của 
những kẻ tàn ác bát nhân gieo rác tai họa khủng khiếp như 
giết chóc, tra tấn hành hạ, mang lại vô vàn khó đau cho 
đồng loại. Những hành động dã man này được xem như 
phản ảnh khía cạnh đen tối nhất trong di sản chung của 
con người. Các biến cô ấy chỉ xảy ra khi con người có tâm 
giận dữ, hận thù, ganh ghét và lòng tham vô đáy. 

(The Compassionate Life) 


139 


85. LIÊN HIỆP CÁC QUÓC GIA 
Nền kinh tế tân tiễn như là một môi sinh không có biên 
giới. Ngay cả những quốc gia thù nghịch với nhau cũng 
phải hợp tác trong việc sử dụng các tài nguyên thiên nhiên 
của thế giới. Lấy ví dụ thông thường họ phải tuỳ thuộc 
chung vào một con sông. Và sự liên hệ kinh tế của chúng 
ta nương nhờ vào nhau thi tương quan chính tri càng phải 
hợp tác với nhau. Do vậy, chúng ta đã chứng kiến, chang 
hạn sự lớn mạnh của Liên Hiệp Châu Âu, khởi đầu chỉ từ 
vài khách hàng trao đôi máu dịch nho nhỏ dẫn đến sự kết 
hợp của các quốc gia thành một liên bang với số thành 
viên hiện nay đã tăng gấp đôi. 
(Ethics for the New Millennium) 
86. LIÉN TÓN GIÁO 


Néu chüng ta kháo sát mói tón giáo tir nhiéu góc canh, 
quan điểm khác nhau, chứ không chi thuần tuy vé phương 
diện triết lý, thì chúng ta nhận thấy rằng các tôn giáo lớn 
trên thế giới đều cùng có một mục đích chung là giáo hoá 
hướng dẫn con người tu tập, cải tà quy chánh, bỏ ác làm 
lành. Đây là điều hiển nhiên. Nhờ kết thân, liên hệ chặt 
chẽ với nhiều đạo giáo khác đã giúp chúng ta có thái độ 
cởi mở khoan dung, bớt có chấp ky thị và biết kính trọng 
các tín ngưỡng của người khác. 

Riêng tôi nhờ tiếp xúc, giao hảo tốt với những tôn 
giáo bạn, chúng tôi đã học hỏi được nhiều ý kiến bó ích vé 
cách tổ chức điều hành, quản lý cơ sở và nhất là các 


140 


phương pháp hành trì mới lạ của họ để áp dụng chúng vào 
công việc tu tâp của chính mình. Tương tự như thế, các 
linh mục và nữ tu Thiên Chúa cũng đã bắt chước áp dụng 
một vài phương pháp tu hành của Phật giáo như ngồi thiền 
hay luyện tập phát triển các đức tính khoan dung, tình 
thương và lòng từ bi vv... Thực vô cùng lợi lạc, nếu hành 
giả của nhiều truyền thống tôn giáo biết đoàn kết, hoà hợp 
cùng đến với nhau để gặp gỡ và trao đổi những kinh 
nghiệm tu tập. 

(The Compassionate Life) 


87. LOÀI NGƯỜI GIÓNG NHAU 


Duói ánh sáng mát trói, moi nguói chüng ta dà quy tu 
kết hợp lại cùng nhau chung sống với nhiều ngôn ngữ, sắc 
phục và ngay cả tín ngưỡng khác biệt. Tuy nhiên, tất cả 
chúng ta đều là con người, và mọi người chúng ta ai cũng 
nghĩ đến bản ngã “cái ta” của mình, cũng như đều giống 
nhau muốn có hạnh phúc và không thích khổ đau. 

(Ocean of Wisdom) 


88. LONG TIN BAT ĐỘNG VỚI LY TU DE 
Có khi nào Ngài nghỉ ngờ điều gi hay không? 


Có! Nhat định là có, trong tat cả mọi lãnh vực - nhưng 
không bao giờ tôi nghi ngờ bản chất vững chắc của Phật 
giáo như: Lý Tứ diệu đế, Bát bạo động, Lòng từ bi. Trái 
lại, tôi không chắc lắm là có đến mười ngàn vị Phật hay 
không? (cười) 


141 


89. LONG TU BI CAN ĐƯỢC XEM NHƯ LA MOT TON GIAO 
PHO BIEN TOAN CAU 


Ngày nay điều ai cũng nhận thay rõ là bat cứ tôn giáo 
nảo, cho dù giáo lý có hấp dẫn, cao siêu cách mấy, cũng 
chỉ thu hút được một số ít người chấp nhận và tin theo. 
Phần đông trong số năm hay sáu tỷ người trên quả đất này, 
tôi biết họ không theo tôn giáo nào cả. Tuy nhiên theo 
truyền thống, nguồn góc và dòng giống của gia đình, họ có 
thé tự nhận thuộc nhóm theo tôn giáo này hay tín ngưỡng 
nọ. Ví dụ họ bảo: “Tôi là Phật tử” “Tôi theo Ấn giáo” hay 
“Tôi là Công Giáo” v...v...nhưng trên thực tế, những cá 
nhân này chăng máy quan tâm đến việc thực hành theo 
đạo giáo của họ. 


Các vị đại giáo chủ thời xưa như đức Phật, đẳng Đại 
Hùng (Mahavira), Chúa  Gié-Su va Mô-Ha-Mét 
(Mohammed) đã thất bại trong việc hướng dẫn toàn thé 
nhân loại đặt niềm tin vào các tôn giáo. Thực ra, không 
một vi giáo chủ nào có khả năng làm được việc đó. Những 
người không tín ngưỡng nói trên được gọi là vô thần. Theo 
vài học giả Tây Phương, các Phật tử cũng được xem như 
là vô thần, bởi lẽ họ không chấp nhận tin có đẳng Tạo Hoá 
toàn năng. Để phân biệt giữa người Phật tử, với những kẻ 
không tín ngưỡng nói trên, đôi lúc, tôi thêm vào một chữ 
“hoàn toàn” (extreme). Tôi gọi họ là những người “Hoản 
toàn không có tín ngưỡng” (Extreme non-believers). Bởi 
lẽ, các phần tử này, cháng những không có đức tin tôn 
giáo, mà họ còn cực đoan cho rằng không một hành động 


142 


đạo đức tâm linh nào có giá trị. Tuy nhiên chúng ta cần 
nên biết những người này vẫn là một phần của nhân loại 
và như mọi kẻ khác, họ cũng muốn có cuộc sóng hanh 
phúc và an lạc. Đây là điều quan trọng. 


Mặc dù quý vị bảo rằng không có tín ngưỡng, nhưng 
bao lâu các bạn còn là một phần của nhân loại và là con 
người, quý vị vẫn cần đến tình thương cũng như lòng từ bi 
của con người. Đây là lời dạy căn bản của các tôn giáo. 
Nếu không có tình thương, tôn giáo có thể trở thành tai 
hại. Do đó, mặc dù có tín ngưỡng hay không, sự thực hành 
cốt yếu của bạn vẫn là thé hiện tâm từ bi cứu giúp moi 
chúng sanh. Tôi xem “Tinh thương và lòng Từ Bi của con 
người như là một tôn giáo phó bién toàn cầu”. Bởi lẽ tình 
thương bao la sẽ là chất liệu nuôi dưỡng, giúp cho tâm 
chúng ta có an lạc và hạnh phúc. Vì thé, lòng từ bi rất cần 
thiết cho tất cả mọi người. 

(The Compassionate Life) 


90. LUẬT CĂN BÁN CỦA THIÊN NHIÊN VŨ TRU 


Sự phụ thuộc lẫn nhau là luật căn bản của thiên nhiên 
vũ trụ. Không chỉ các hình thái cao đăng của sự sống mà 
ngay cả loài côn trùng bé nhỏ nhất đều là những con vật xã 
hội mà chang cần bát cứ tôn giáo, luật pháp hay phương 
pháp giáo dục nào, chúng vẫn có thể sống còn nhờ biết 
liên kết, giúp đỡ lẫn nhau. Ngay ở trạng thái vi tế nhất của 
vật chất cũng bi chi phối và khống ché bởi luật hỗ tương 
tùy thuộc này. Tất cả hiện tượng ngoại giới, từ quả đất 
chúng ta đang ở cho đến đám mây trên trời, rừng cây và 


143 


bông hoa xung quanh các bạn đã phát sinh tùy thuộc vào 
các mâu năng lượng vi tế nhất. Nếu không có sự tác động 
qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau thích đáng thì chúng sẽ tan 
biến và hủy diệt. 

(The Compassionate Life) 
91. MỞ TÂM KHOAN DUNG NHÌN NHAU 


Chúng ta thấy môi sinh đang bị phá hủy. Dấu hiệu của 
sự phá hủy này đã xuất hiện. Điều này cũng giúp loài 
người phát triển ý thức. Đối với lãnh vực tôn giáo, tôi 
cũng cảm thấy ý thức con người đang gia tăng. Nhân danh 
những tôn giáo khác nhau, con người đã chịu đau khổ và 
gây nhiều đau khổ cho nhau. Bằng việc gây dựng ý thức 
về các tôn giáo khác, chúng ta có thể mở mắt và mở tâm 
của mình ra để khoan dung nhìn vào thông điệp của các 
tôn giáo khác nhau. 

(Buddhism in the West) 


92. MÔI SINH LÀ VẤN ĐÈ KHÓ NHÁT 


Dân số ngày càng tăng và sự nghèo nàn dang đè nặng 
trên con người. Khi nhiều dân tộc đang bị chết đói, họ ăn 
cả cỏ, côn trùng và mọi thứ. Họ chặt cây rừng khiến rừng 
trống không cây và khiến những tài nguyên trong rừng bị 
biến mất. Đó là vì sao trong 30 năm tới, chúng ta vẫn còn 
ban bac về van dé “môi sinh’ và môi sinh sẽ là van dé khó 
nhất mà nhân loại phải đối mặt. 

(The Path to Tranquility, 278) 


144 


93. MÔI TRƯỜNG 


Vì lợi lạc cho những thế hệ tương lai của chúng ta, 
chúng ta cần phải quan tâm đến hành tinh và môi trường 
sóng của minh. Sự phá hoại môi sinh thường ngày càng 
tăng dần, không dễ nhận ra và đến lúc chúng ta nên ý thức 
về nó thì thông thường đã quá muộn rồi. 

(Buddhism in the West) 


94. MÓI TRƯỜNG THUẬN LỢI 


Chắc chắn môi trường thuận lợi nhất để chúng ta gieo 
trồng hạt giống từ bi là sự giao hảo liên quan quốc tế. 
Trong những năm gần đây tình hình chính trị thế giới đã 
thay đối khá nhiều. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý 
rằng việc chấm đứt cuộc chiến tranh lạnh giữa hai siêu 
cường Nga Mỹ đã mở ra một trang sử mới cho nhân loại. 
Thế kỷ 20 vừa qua là thời kỳ tang thương nhất trong lịch 
sử loài người với số lượng vũ khí tàn phá không lồ được 
sản xuất, đã mang lại sự chết chóc và khó dau cho con 
người nhiều hon các thé hệ trước. 

(The Spirit of Tibet - Vision for Human Liberation) 


95. MỤC DICH CỦA CÁC TÓN GIÁO 


Mẹ Teresa ở An Độ là tín dó tin tưởng vào Thượng Dé 
(Chúa Trời). Mẹ là người có tâm từ bi, đã dành hết năng 
lực của mình cho việc cứu giúp những kẻ nghèo khó. Mẹ 
là nhân vật rất đặc biệt. Do việc làm cứu nhân độ thế qua 
su thực hành giáo lý của đạo Chúa (Christianity) mà nói 
theo kinh sách Phát giáo, Mẹ đúng là một vi Bồ Tát. Tôi 


145 


không thé so sánh với Me và tôi cũng chàng biết là tôi có 
thé hành động với lòng từ bi bao la được như Mẹ hay 
không. Do đó theo tôi, sự khác biệt triết lý giữa các tôn 
giáo là không mấy quan trọng. Điều cốt yếu là chúng ta 
cần tìm hiểu nội dung và mục đích chính trong giáo lý đó 
để chúng ta có thể kính trọng và ngưỡng mộ đạo Thiên 
Chúa mà Mẹ Teresa đang theo. 

(Universal Responsibility and The Good Heart) 


96. MỤC DICH CỦA CUỘC SÓNG 


Tôi tin rằng sự mãn nguyện, nguồn vui và hạnh phúc 
là mục tiêu của đời sống. Nguồn gốc căn bản của hạnh 
phúc là tắm lòng tốt, tình thương và lòng từ bi. Nếu chúng 
ta có các thiện tính này, dù sống giữa những kẻ thù địch, 
chúng ta vẫn cảm thấy bình an. Ngược lại, nếu thiếu lòng 
từ bi và với tâm day hận thù thì dù bat cứ trong hoàn cảnh 
nào, chúng ta vẫn không có an lạc. 


Thiếu lòng từ bi, chúng ta cảm thấy cuộc sống bát an, 
lo âu, sợ hãi và không có tự tin. Ngay một việc nhỏ có thể 
gây xáo trộn cho nội tâm của chúng ta. Nhưng nếu chúng 
ta điềm tĩnh, dù gặp vấn dé rất khó khăn, quý vị vẫn có thể 
dé dàng giải quyết. Dé sử dụng dày đủ tánh thông minh 
của con nguoi, chung ta can co su tram tinh. Néu chung ta 
đánh mát tinh ôn định vi giận dữ, chúng ta không thé dùng 
trí thông minh của mình một các hữu hiệu được. 


97. MỤC DICH CUA KHOA HỌC 

Chúng ta hãy nỗ lực có găng thé hiện lòng từ bi trong 
lãnh vực sinh hoạt của thế giới. Nền kinh tế không đồng 
146 


đều giữa các quốc gia giàu và nghèo, đã phát triển và kém 
mở mang là nguồn gốc gây nên nói khó đau lớn nhất cho 
loài người trên quả đất này. Những nước giàu với nên kinh 
tế vững mạnh cần chia xẻ giúp đỡ cho các quốc gia nghèo 
khó, sẽ góp phần tạo sự ôn định cho tình hình chính trị và 
kinh tế trên toàn thế giới. Chúng ta cũng cần thẫm định lại 
giá trị của nền khoa học hiện đại trong sự đóng góp cho 
đời sống hạnh phúc của con người. Mặc dù mục đích 
chính của khoa học là nghiên cứu tìm hiểu về thực tại của 
vạn vật vũ trụ, nhưng mặt khác nó cũng cần giúp làm 
thăng hoa, mang phúc lạc đến cho con người. Nếu không 
có sự hướng dẫn của tình thương, các khoa học gia có thể 
chế tạo những vũ khí giết người tạo nên khô đau cho đồng 
loại như chúng ta đã biết trong nhiều thập niên qua. 

(The Spirit of Tibet - Vision for Human Liberation) 


98. NEN DÂN CHU 


Dân chủ là nền tảng vững chắc nhất dé xây dựng trên 
đó ngôi nhà chính trị toàn cầu thế giới. Hoạt động như một 
đại gia đình chung nhân loại, chúng ta nên kính trọng 
quyền bảo vệ nền độc lập cùng nếp sóng văn hóa đặc thù 
của mọi dân tộc quốc gia. 

(The Spirit of Tibet - Vision for Human Liberation) 
99. NEN TANG CHO SU PHÁT TRIEN TÂM LINH 

Tói kéu goi tát cà nén có lóng tir bi dé giüp thé giói ón 

dinh. Con nguói ai cüng mong uóc hanh phüc và khóng 


thích khô dau. Tâm an lạc là nhu câu cán bản cua toàn thé 


147 


nhán loai. Tát cà moi người: các chính tri gia, kỹ su, nhà 
khoa hoc, nói tro, bác si, giáo su và luát su vv... déu nén 
có gắng thúc đây con người thé hiện tâm từ bi vì đó là nén 
tảng cho sự phát triển cuộc sống tâm linh. 
(How To Practice The Way To A Meaningful Life) 

100. NÈN TẢNG CỦA SỰ SÓNG 

Tôi dà du hành đến nhiều nơi trên thé giới và gặp gỡ 
đủ mọi thành phần trong xã hội, tôi nhận thấy răng ngày 
nay nhiều người rất quan tâm đến các vấn đề từ bi này và 
tán thành với những ý kiến tôi đã trình bày ở trên. Câu hỏi 
can bản là: Làm sao chúng ta có thé phát triển và duy trì 
lòng từ bi? Nếu ban đã có tín ngưỡng, là điều rất tốt và 
hữu ích; nhưng nếu quý vị chưa theo tôn giáo nào, chúng 
ta vẫn có thé sóng hoàn toàn hạnh phúc. Tuy nhiên, tình 
thương, lòng từ bi và sự tha thứ không phải là các xa xỉ 
pham. Chúng là nền tảng cho sự sống còn của chúng ta. 


Khi nói đến sự quan trọng của lòng từ bi và tình 
thương, nhiều người hỏi tôi: Phương pháp để phát triển 
các thiện tính ấy là gì? Điều này không dễ dàng. Tôi 
không nghĩ có phương cách đặc biệt nào để giúp quý vị có 
thé phát triển ngay tức thì những đức tính tốt này. Ban 
không thé bám nút điện và chờ kết quả hiện ra. Tôi biết có 
nhiều người đang mong chờ các sự việc như vậy từ nơi 
đức Đạt Lai Lạt Ma; nhưng thực ra, tất cả những điều tôi 
có thé đóng góp chi là các kinh nghiệm riêng của tôi. Nếu 
quý vị thấy có điều gì lợi ích, tôi mong quý vị sẽ áp dụng 


148 


nó. Nhưng nếu không có gì thích thú, xin quý vị hãy bỏ 
qua và tôi cũng chang bận tâm. 
(Worlds in Harmony) 


101. NGÔI NHÀ DUY NHÁT 


Chúng ta hãy nhìn vào tình trạng toàn cầu của chúng 
ta. Cuối cùng rõ ràng nhân loại chi là một và hành tinh bé 
nhỏ này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Nếu chúng ta 
muốn bảo vệ nó, mỗi chúng ta cần thực hành lòng vị tha 
và từ bi phó quát toàn cầu. Chỉ bằng cách đó, chúng ta mới 
có thể diệt trừ được tánh vị kỷ khiến con người hay lường 
gạt và lợi dụng lẫn nhau. Nếu chúng ta có một tắm lòng 
thành thực và rộng mở, tự nhiên tâm chúng ta sẽ cảm thấy 
bình an và không sợ ai làm hại đến mình. 

(The Compassionate Life) 


102. NIEM VUI TON GIAO 


Tôi tin rang tat ca những đạo giáo đều hữu ích cho 
nhân loại và mỗi tôn giáo đều góp phần giúp cho thế giới 
con người có Cuộc sóng tốt đẹp hơn. Trong nhiều thé ky 
qua, những niềm tin khác nhau thực sự đã mang lại sự an 
lạc và hạnh phúc cho loài người. Hiện nay có hàng trăm 
triệu tín đồ khắp nơi trên thế giới đã tìm thay nguồn vui 
tỉnh thần từ các tôn giáo như Thiên Chúa, Phật Giáo, Ấn 
Độ, Do Thái và Hồi Giáo vv... 

(The Compassionate Life) 
103. NÓI DAU CHUNG 
Nói dau cüa mót kiép nguói hay cüa mót dát nuóc 


149 


cüng là nói dau chung cüa nhán loai. Và ráng hanh phüc 
của một con người hay một quốc gia là hanh phúc chung 
của nhân loại. 


104. NƯỚC HOA KỲ 


Nước Hoa Kỳ có thể đóng góp góp cho hòa bình thế 
giới? 

Nước Hoa Kỳ cũng như những nước khác có những 
điểm tích cực và những điểm tiêu cực. Điều này bình 
thường. Đầu tiên, Hoa Kỳ được gọi là siêu cường quốc về 
mặt quân sự, kinh tế. Đó là mặt tích cực. Mặt tiêu cực là 
sự chênh lệch giữa giàu và nghẻo. 


Tình hình Hoa Kỳ hiện tại hình như không được phát 
triển cho lắm. Ngay khi quy vi thay đổi. Nó sẽ dé thay đổi 
vì quý vị hùng mạnh. Nếu quý vị yếu hơn hay nhỏ hơn thì 
sẽ có nhiều khó khăn để thay đổi. Quý vị sẽ không đủ 
mạnh để đối mặt với những hậu quả của nó. Những đất 
nước hùng mạnh sẽ có cơ hội lớn hơn và có thể dẫn thân 
vào sự liều lĩnh khi thay đổi hệ thống hiện tiền. Nhưng 
trong thời gian 30 năm gần đây, đối với tôi, quý vị đang đi 
một hướng ngược lại. Thật là buồn. Nhưng đây là việc của 
quý vị, không phải là việc của tôi. 

(Worlds in Harmony, 127) 
105. Ó NHIÉM MÔI TRƯỜNG 


^ 


Làm sao chấm dứt được tinh trạng gây ô 
trong vũ tru? 


nhiêm 


Đây không phải là van nạn của riêng một hay hai quốc 


150 


gia, mà là sự sống còn và sức khỏe của toàn nhân loại. Nếu 
chúng ta nhận thức rõ van dé này dé tìm phuong pháp đối 
phó một cách tích cực thi ít ra chúng ta có thé làm giảm 
thiểu bớt sự nguy hại của nó. Chắng hạn, khoảng hai hoặc 
ba năm trước đây, khi tôi đến thăm thành phó Stockholm, 
Thụy Điền, gần một con sông lớn; vải người bạn cho tôi 
biết rằng khoảng mười năm trước, vì nước sông bị ô nhiễm 
nặng nên không có cá. Vào thời gian tôi viếng thăm thì 
một số cá bắt đầu xuất hiện, vì nước sông được kiểm soát 
bớt ô nhiễm. Điều này chứng tỏ rang chúng ta có thé cải 
thiện môi trường sinh sống. 

(Book of Love and Compassion) 
106. PHẬT GIÁO THÍCH HỢP CHO THỜI HIEN NAY 


Phật giáo sẽ còn duy trì sự cần thiết và thích hợp của 
nó trong thé giới hiện đại, không những chi vi các van dé 
căn bản của con người vẫn còn tồn tại, mà cũng bởi lý do 
Phật giáo đã trình bày các triết thuyết liên quan đến đời 
sông tâm linh huyền bí của nhân loại. 

(Book of Love and Compassion) 


107. PHẬT GIÁO VÀ TÓN GIÁO KHÁC 


Phát giáo là tón giáo thích hop nhát dói vói tói. Nhung 
nói vậy không có nghĩa dao Phật là tốt nhất đối với moi 
người. Mỗi cá nhân có đời sóng tâm linh khác nhau, cho 
nên tôn giáo này thích hợp cho số người này, nhưng nhóm 
người kia lại muốn chọn tín ngưỡng nọ. Do đó, nếu tôi 
kính trọng quyền chọn lựa của mỗi cá nhân, tôi phải tôn 
kính và chấp nhận giá trị của những tôn giáo khác biệt này 


151 


vi chúng phục vụ cho hàng triệu tín đồ của nhiều dao giáo. 
(Book of Love and Compassion) 


108. PHÁT TRIÉN Y THÜC LOÀI NGUOI 


Tói xem thé ky 20 là mót trong nhüng thé ky quan 
trọng nhất trong lịch sử loài người. Trong thé ky này 
chúng ta thu được nhiều kinh nghiệm, tốt cũng như xấu. 
Rốt cuộc, tôi nghĩ rằng loài người đã có nhiều đầu óc phân 
biệt hơn, biết nhận xét sự việc đúng hơn. Khi sự việc trở 
nên quá nguy hiểm, rắc rối và đáng sợ, điều này làm cho 
con người phát triển ý thức của mình, Vụ thả bom nguyên 
tử đã đánh thức ước vọng hòa bình thế giới của loài người. 
Sau thế chiến thứ hai nhiều người nghĩ rằng một thế chiến 
thứ ba sẽ xảy ra, không thé tránh được. Nhưng vì mỗi đe 
dọa của vũ khí hạt nhân nên người ta có ý thức nhiều hơn 
và đó là hy vọng của chúng ta. 

(Buddhism in the West) 


109. PHAT TU 


Tôi thường khuyên những người Phật tử mới quy y 
rằng tu tập theo lời Phật dạy rất quan trọng nhưng không 
cần phải từ bỏ xã hội Tây Phương. Bất cứ chỗ nào họ 
sóng, họ vẫn là công dân tốt của xã hội. Điều này quan 
trọng. Nếu là một vi tu sĩ thì khó dé thâm nhập vào xã hội, 
tiếp xúc với mọi người trong xã hội để mang lợi ích. Về 
phương diện này thi nên làm Phật tử tai gia. 


(Worlds in Harmony, 76) 


152 


110. PHƯƠNG TIEN TRUYEN THONG 

Làm cách nào dé khắc phục thái độ và những tinh 
cám tiêu cực gáy nên do ảnh hưởng cua báo chi, thông 
tin, giải trí và truyền hình? 

Đúng vậy. Tôi thường bày tỏ sự quan tâm đến các điều 
ay. Tuy nhiên như tôi đã trình bay, phan lớn đều tùy thuộc 
vào phong thái tâm linh của quý vị. Khi chúng ta xem các 
hình ảnh tiêu cực như bắn giết, khêu gợi tình dục hay bất 
cứ loại nào như thế. Nếu các bạn nhìn chúng dưới một góc 
cạnh khác thì đôi lúc cũng có lợi ích. Thỉnh thoảng quý vi 
có thể dùng các cảnh tượng bạo động và khêu gợi tình dục 
này theo đường hướng tích cực hơn. Do nhận thức hậu quả 
về bản chất phá hoại của những mối cảm xúc của con 
người, quý vị có thé dùng các hình ảnh tiêu cực đó dé nhắc 
nhở đến bản chất gây tai hại của chúng. Trong khi các hình 
ảnh dục tính và bạo động có thé ban đầu hoi có phàn háp 
dẫn, lôi cuốn; nhung nếu nhìn ky xa hơn, ban có thé nhận 
thấy là chăng có ích lợi gì hết. 

(Book of Love and Compassion) 
111. QUYEN LUC CUA SUNG DAN 

Moi người cần nhận ra răng quyền lực của sự thật va 
của từ bi thì hiệu quả hơn là quyền lực của súng dan. 
112. SÓNG LY HƯƠNG 

Sống ly hương đã giúp người Tây Tạng. Người Tây 
Tạng có thể phản ứng trong hai cách khi gặp một thảm 
cảnh thực sự xảy ra. Chúng tôi có thé mát hy vong, mát 
can dám, dán thân vào rượu, thuốc và nỗi buồn vô tận. 


153 


Mặc khác chúng tôi có thé đứng lên, khơi dậy những năng 
lực, sức mạnh tiềm án bên trong chúng tôi và hành động 
sáng suốt theo đó. 

(The Path to Tranquility, 308) 


113. SU CONG TÓN 


Con người hay hanh phúc của con người tuy thuộc rất 
nhiều vào đời sống của mọi người và chính sự sống của 
chúng ta là kết quả của sự đóng góp của nhiều người khác. 
Sự ra đời của chúng ta phụ thuộc vào cha mẹ chúng ta. 
Sau đó, chúng ta cần sự chăm sóc và tình thương của cha 
mẹ chúng ta trong nhiều năm. Sinh kế, nơi ở và phương 
tiện sinh sống của chúng ta; ngay cả sự thành công và 
danh tiếng của chúng ta cũng là kết quả của nhiều đóng 
góp của vô số người khác. Trực tiếp hay gián tiếp, nhiều 
người liên hệ đến sự tòn tại của chúng ta - chưa kê đến 
hạnh phúc của chúng ta. 

(An Open Heart) 


114. SỨ GIÁ HOA BÌNH 


Cộng đồng con người và nhân loại là do nhiều cá nhân 
họp lại. Sáng nay, một phóng viên đài truyền hình phỏng 
van tôi rằng tôi có tự xem mình như một sứ giả của ha bnh 
không? Tôi đã trả lời rằng: “Không, tôi chỉ là một con 
người bình thường”. Hòa bình là lý Gong của mọi người 
và cá nhân mỗi người có trách nhiệm xây dựng cũng như 
bảo vệ nó. Theo quan điểm ấy, mỗi người là một sứ giả 
của hòa bình. 

(Worlds in Harmony) 


154 


115. SỰ GIẢI TRỪ QUAN BI 


Nhìn chung, tình hình thế giới của chúng ta hiện nay 
đã hơi lắng dịu. Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường 
Liên Bang Xô Viết trước đây và Hoa Kỳ đã kết thúc. Thay 
vì đi tìm những kẻ thù mới, giờ đây chúng ta nên suy nghĩ 
và thảo luận một cách nghiêm chỉnh về công cuộc giải trừ 
quân bị toàn cầu hay ít ra nêu lên ý kiến về hành động cần 
thiết này. Tôi thường nói với những người bạn Mỹ 
rằng: “Sức mạnh của quý vị không đến từ các vũ khí 
nguyên tử mà phải xuất phát từ những lý tưởng cao quý về 
tự do, nhân quyền và dân chủ”. 

(The Compassionate Life) 


116. SU GIỚI HAN CUA KHOA HỌC 


Chúng ta cần nhận thức sự giới hạn của các tim tòi vé 
khoa hoc. Ví dụ, khi bước vào thiên niên kỷ, chúng ta bắt 
đầu chú ý đến tâm thức của con người va mặc dù đó là chủ 
dé nghiên cứu trong suốt lịch sử và nhiều khoa học gia đã 
có gắng hết sức dé tìm hiểu, nhưng họ vẫn chưa biết rõ 
thực sự nó là gì, tại sao nó hiện hữu và nó hoạt động bằng 
cách nào hoặc bản chất cốt yếu của nó ra sao? Khoa học 
không thé cho chúng ta biết rõ nguồn góc khởi thuỷ của 
tâm thức là gì cũng như kết quả của nó thế nào? Hắn nhiên 
tâm thức thuộc loại hiện tượng không có hinh dáng, thé 
chất hay màu sắc. Nó không thuận lợi dé nghiên cứu băng 
các phương tiện bên ngoài. Nhưng điều đó không có nghĩa 
một sự vật như thế không hiện hữu chỉ vì khoa học không 
thé tìm thấy nó. 


155 


Tôi cũng không chủ trương bảo rằng mục đích của sự 
phón vinh là vô giá trị đối với tất cả. Bởi vì bản chất của 
chúng ta, kinh nghiệm thân xác và vật lý nam giữ một vai 
trò trọng yếu trong đời sống con người. Sự thành tựu của 
khoa học và kỹ thuật đã rõ ràng phản ảnh lòng ham muốn 
của con người là mong có một cuộc sông tốt đẹp và tiện 
nghi hơn. Điều ấy rat tốt. Ai lại chang ca tụng nhiều tién 
bộ vượt bực của nền y khoa hiện đại? 

(Ethics For The New Millennium) 


117. SỰ HIẾU BIẾT TOÀN CAU 


Hién nay thé giói dang có xu huóng phát trién tión dén 
su hiéu biét toàn càu. Trong hoàn cảnh hiện tai, sự đoàn 
kết, thân hữu với những người khác đã trở thành một yếu 
tố cần thiết cho sự sóng còn của chúng ta. Do đó, nhận 
thức vé trách nhiệm phó quát khắp thế giới được xây dựng 
trên lòng từ bt và tình anh chị em ruột thịt hiện nay hết sức 
cần thiết. Thế giới đang đối phó với nhiều cuộc khủng 
hoảng như khủng hoảng về ý thức hệ, tôn giáo và ngay cả 
trong gia đình. Tất cả những cuộc khủng hoảng này đều 
bắt nguồn từ lòng tham của con người; người ham vật này, 
kẻ muốn thứ kia. Nếu chúng ta cố gắng tìm hiểu các 
nguyên nhân gây ra những cuộc khủng hoảng trên, chúng 
ta sẽ thấy rằng chúng có nhiều lý do và nguyên cớ khác 
nhau, ngay cả trong chúng ta. 

(The Compassionate Life) 


118. SU HOA DÓNG CÁC TÓN GIÁO 
Nếu không hiểu rõ giá trị truyền thống của các tôn giáo 


156 


bạn thì chúng ta rất khó bảy tỏ lòng kính trọng các tín 
ngưỡng khác biệt. Do đó, sự tôn kính lẫn nhau giữa các đạo 
giáo là nền tảng thiết yêu cho sự hoà hợp. Chúng ta nên thé 
hiện tinh thần bao dung, đoàn kết, không phải bởi lý do 
chính trị hay kinh tế mà đơn giản vì chúng ta nhận thức 
được giá trị các truyền thống tôn giáo của những người 
khác. Tôi luôn luôn có gang có võ và khuyến khích cho sự 
hoà đồng giữa các tôn giáo. 

(The Compassionate Life) 
119. SỰ HỢP NHÁT 


Trước khi chúng ta biết rõ nguyên do của những cuộc 
khủng hoảng thì chúng ta vẫn sẵn có tiềm lực và khả năng 
để chung sống hòa hợp với nhau. Tất cả mọi lý do khác 
đều là thứ yếu, không quan trọng. Mặc dü có nhiều nguyên 
nhân gây nên các cuộc khủng hoảng nhưng đồng thời 
chúng ta cũng có những yếu tó dé sống đoàn kết và hop 
tác. Đã đến lúc chúng ta cần chú tâm đến sự hợp nhất; 
nghĩ đến tình người và thực hiện lòng từ bi. 

(The Compassionate Life) 
120. SU KÉT HỢP GIỮA CÁC TÓN GIÁO 

Tôn giáo thé giới đến từ nhiều nén văn hóa khác 
nhau. Họ thường phát triển mà không nhận ra ngay cả 
sự ton tại của các tôn giáo khác. Đặc biệt đối với những 
tôn giáo nhất thân, đã không kết hợp với những hệ 
thong lòng tin về chán lý tuyệt đối và ngay cũng chóng 
lại những tôn giáo khác mình. Mặc dù vậy, cũng có cải 
gì đó hỗ tương và kết hợp các tôn giáo lẫn nhau? 


157 


Có, tình thương. Tình thương là một lực lượng thông 
nhất vượt trên tất cả những cái khác đó. Tất cả những tôn 
giáo lớn trên thé giới: Phật giáo, Do Thái giáo, Thiên Chúa 
giáo, Hồi giáo, Không giáo, Hindu giáo, Lỏa Thể giáo, 
Đạo Sik, Đạo thờ lửa vv... đều có một khái niệm chung là 
suy tôn tinh thương. Y nghĩa tối hậu và thực nghiệm tinh 
thần của tôn giáo là lòng vị tha. Các bậc đạo sư lớn của 
nhân loại đều muốn các đệ tử của mình xa rời nghiệp xấu, 
thực hành hạnh tốt theo lời họ dạy. Tat cả tôn giáo đều tìm 
đáp án chung cho những vấn đề tồn tại và dạy đạo đức cho 
đệ tử của họ. Các tôn giáo đều dạy đừng có giết người, ăn 
trộm, nói láo. Không có các điểm khác lớn nào ở đây. 
Theo lòng tin của tôi, các Đạo sư nên dạy đệ tử của mình 
thấy mọi người hay mọi tôn giáo khác như tứ hải giai 
huynh đệ. Đây mới là cách giúp chúng ta tiếp cận và học 
hỏi lẫn nhau trong tình thân khoan dung và hiểu biết. 

(Path of Wisdom, Path of Peace, 66-5) 
121. SU PHI QUÂN SỰ HÓA 

Su phi quán su hóa toàn càu là mót ván dé càn quan 
tâm của nhiều người. Bước đầu tiên cho mục đích này là 
linh cám toàn thế giới cho việc thuong mại vũ khí và mở 
rộng vũ khí hạt nhân.Việc tháo dỡ kho vũ khí hạt nhân và 
cám thử vũ khí hạt nhân mới đây được xem như một sự 
khuyến khích bắt đầu cho mục đích này. 

(The Path to Tranquility, 310) 
122. SỰ TIỀN BỘ VÀT CHAT 
Ban đầu, điều ấy khiến tôi ngạc nhiên. Mặc dù tôi chưa 


158 


bao giờ nghĩ tưởng rằng chỉ sự giàu có vật chất cũng có 
thé giúp con người vượt qua đau khó, khi từ Tây Tạng — 
một vùng đất luôn luôn nghèo nàn, lạc hậu — nhìn vào thế 
giới phát triển. Tôi đã từng nghĩ sự phón vinh có thể giúp 
làm giảm bớt phần nào nói khó đau so với tinh trạng hiện 
nay. Tôi hy vọng sự khổ nhọc thân xác sẽ được giảm thiêu 
vì đa số mọi người sống trong các nước phát triển kỹ nghệ, 
dễ thành đạt hạnh phúc hơn so với những kẻ sống trong 
hoàn cảnh khó khăn chậm tiến. 


Thực vậy, sự tién bộ vượt bực của khoa hoc và kỹ 
thuật hình như cháng mang lại kết quả gi khá hơn. Trong 
nhiều trường hợp, tién bộ hầu như không có nghĩa gì khác 
ngoài những con số lớn hơn của các ngôi nhà đồ sộ, nguy 
nga ở nhiều thành phó với nhiều xe có tấp nập. Hàn nhiên 
có sự giảm bớt một vài nỗi đau khó, đặc biệt là một số 
bệnh tật. Nhưng tôi thay hình như không có sự giảm thiêu 
trên toàn diện. 

(Ethics For The New Millennium) 


123. SỰ TÓI THƯỢNG CỦA CON NGƯỜI 


Hôm nay chúng ta đối diện với nhiều vẫn đề. Những 
thiên tai tự nhiên thì chúng ta phải chấp nhận và giải quyết 
hết sức của mình. Nhưng có những vấn đề do chính con 
người tạo ra từ hành vi hay đối xử của mình. Hoặc có 
những vấn đề khởi lên ý thức hệ hoặc chiến tranh tôn giáo. 
Thật ra tất cả tôn giáo và các hệ thống xã hội khác đều có 
mục đích chung là mang hạnh phúc đến cho con người. Vì 
vậy, chúng ta không nên đặt phương tiện lên trên mục 


159 


đích, nghĩa là hạnh phúc tối thượng của con người là trên 
cả vật chất. Điều này cần duy trì trong tất cả các thời đại. 
(The Path to Tranquility, 227) 


124. TAI HAI PHÁN NGHICH CUA VŨ KHÍ NGUYEN TỬ 


Phuong cách chủ yếu dé thành đạt nén hòa binh lâu dài 
là con người cần phải biết tin tưởng, kính trong, có lòng từ 
bi và thương yêu làn nhau. Duy nhất chỉ có con đường đó. 
Những mưu toan của các nước siêu cường trên thế giới 
muốn chinh phục lẫn nhau qua nhiều cuộc chạy đua võ 
trang hoặc vũ khí nguyên tử, hóa học,vi trùng hay quy ước 
đều dẫn đến hậu quả tai hại phản nghịch lại. 

(How To Practice The Way To A Meaningful Life) 


125. TAT CA LA HUYNH DE 


Tôi du hành đến nhiều nơi vòng quanh thé giới va khi 
thuyết giảng trước quần chúng, tôi có cảm nghĩ răng tôi là 
một người bà con trong gia đình của họ. Mặc dù chúng tôi 
có thé mới gặp lần đầu tiên, tôi vẫn xem tất cả nhu là bạn 
thân quen. Thực vậy, chúng ta đã biết nhau như những con 
người cùng chia xẻ các mục đích căn bản là tất cả chúng ta 
đều muốn có hạnh phúc và không thích khó dau. 

(How To Practice The Way To A Meaningful Life) 


126. TÀY TANG TRONG TUONG LAI 


Một Tây Tạng giàu manh trong tuong lai sé tìm cách 
giúp đỡ những người nghéo đói khó dau khắp nơi trên thé 
giới cũng như sẽ bảo vệ thiên nhiên, môi sinh và phát triển 
cô võ cho hòa bình. Tôi tin rằng bằng khả năng của dân 


160 


tộc Tây Tạng và phối hợp cùng những đức tính tốt của đời 
sống tâm linh màu nhiệm với hành động lợi tha thực té sé 
giúp chúng tôi có thé đóng góp một cách khiêm nhường 
cho hạnh phúc của mọi người. Chúng tôi hy vọng sẽ đóng 
góp vào sự phát triển cho một thé giới tốt đẹp, hòa bình và 
nhân đạo hơn. 


Đây là niềm hy vọng và tâm nguyện của chúng tôi. 
127. THÉ GIỚI HÒA BÌNH LÂU DÀI 


Mặc dù sự thành đạt một nền hoà bình qua việc tu tập 
cải đối nội tâm nơi con người là điều rất khó làm, nhưng 
đó là phương pháp duy nhất cần phải thực hành nếu nhân 
loại muốn nhìn thay một thế giới hoà bình lâu dài. Dù cho 
trong kiếp này tôi chưa thành đạt, nhưng tôi hy vọng các 
thế hệ tương lai và nhiều đời kế tiếp chúng ta sẽ thực hiện 
được nén hoà binh vĩnh cữu đó cho nhân loại. Tôi nghĩ 
mặc dầu khó khăn và điều áy xem như ảo tưởng, nhưng rất 
cần thiết và bó ích, bởi vậy chúng ta phải nỗ lực có găng. 
Do đó, đi tới đâu tôi cũng có võ cho lý tưởng hoà binh thé 
giới này và khuyến khích mọi người thuộc đủ thành phần 
trong xã hội nên tích cực hưởng ứng. 

(The Path oƒ Compassion) 


128. THẺ GIỚI THU NHỎ 


Thé ky hiện nay có nhiều biến động. Qua các yếu tố, 
chính yếu là vật chất, thế giới chúng ta đang sống, ngày 
càng thu nhỏ lại, đã giúp cho các dân tộc trên quả đất này 
có nhiều thuận tiện để gặp gỡ, nhóm họp nói chuyện và 


161 


thảo luận với nhau. Các cuộc tiếp xúc đó đã tạo nhân 
duyên tốt đẹp làm tăng trưởng sự hiểu biết về nếp sống, 
triết lý và tôn giáo sai biệt giữa chúng ta và sự thông cảm 
này đã hướng dẫn các quốc gia biết kính trọng lẫn nhau. 
Vì thế giới này đã thu nhỏ lại mà hôm nay tôi mới có thể 
đến đây dé hầu chuyện với quý vi. 

(Kindness, Clarity and Insight) 
129. THÉ GIỚI TÂN TIEN 

Khó khăn đối đầu của chúng ta ở đây là làm cách nào 
để vừa thụ hưởng sự hoà hop. và an binh trong các cóng 
dóng truyền thống trong khi vẫn được hưởng dày đủ phúc 
lợi từ các tién bộ vật chát trong thế giới hiện nay vào buói 
bình minh của thiên niên kỷ mới. Ví dụ, đa só người dân 
du mục Tây Tạng đều rất vui mừng có được những áo 
quần sưởi âm loại mới nhất cho mùa đông, dầu nấu ăn 
không bốc khói, các thứ thuốc tây công hiệu và một máy 
truyền hình di động trong lều của họ. Hắn nhiên không lúc 
nảo tôi muốn từ chối họ có những thứ đó. 

Xã hội tân tiến với tất cả những tiện nghi và khuyết 
điểm đã vươn lên trong một hoàn cảnh của nhiều nguyên 
nhân và điều kiện. Nếu bảo rằng chỉ cần từ bỏ hết các tiến 
bộ vật chất ấy, chúng ta có thể khắc phục vượt qua những 
khó khăn thi thực là quá thién cận. Nhu vậy là chúng ta đã 
quên đi các nguyên do căn bản khác. Hơn nữa, trong thế 
giới tân tiến vẫn còn nhiều điều đáng lạc quan. 


Trên bình diện rộng lớn hơn, chúng ta có thê nói đên 
sự phát triên vê môi quan tâm đên quyên làm người căn 


162 


bản trên toàn cau và theo ý tôi, đây là tiêu biểu cho một sự 
tiễn bộ rất tích cực. 
(Ethics For The New Millennium) 


130. THÉ GIỚI THU NHỎ THÌ LONG CHUNG TA CÀNG MỞ RONG 


Sự nhận thức răng chúng ta căn bản đều là những con 
người đang mong di tìm hạnh phúc và không thích khó 
đau đã giúp rất nhiều trong sự phát triển ý nghĩa của tình 
anh chị em ruột thịt - một cảm tình nóng nhiệt của tinh 
thương và lòng từ bi đối với những kẻ khác. Đây là điều 
thiết yếu khi chúng ta đang sống trong một thế giới ngày 
càng thu nhỏ lại. Nếu mỗi chúng ta ích kỷ chỉ biết nghĩ 
đến quyên lợi riêng mình mà không quan tâm đến nhu cầu 
lợi ích của kẻ khác, thì chúng ta không những sẽ gây tai 
hại cho mọi người mà ngay cả chính chúng ta nữa. 

(The Policy of Kindness) 


131. THIỆN CHÍ HÒA DÓNG CỦA CÁC TÓN GIÁO 


Cháng hạn năm 1987 tai Assisi, Y Dai Lợi, các nhà 
lãnh đạo và đại biểu nhiều tôn giáo lớn trên thé giới đã tô 
chức một hội nghị để gặp gỡ nhau và cầu nguyện cho thế 
giới hoà bình, mặc dù tôi chắng hiểu phải chăng sự “Cầu 
nguyện” này là danh từ chính xác để diễn tả về hành động 
tu tập của các tôn giáo này hay không? Nhung dù sao thì 
điều quan trọng là những vị đại diện các tôn giáo chính 
yếu của thế giới đã cùng chung đến một nơi để gặp gỡ và 
tụng kinh cầu nguyện theo truyền thông mỗi tín ngưỡng 
riêng của mình. Điều ấy đã xảy ra và tôi nghĩ đây là một 


163 


việc làm thiện chí rất có ý nghĩa và xây dung. Chúng ta 
cần nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm phát triển tinh thần đoàn 
kết và hoà hợp giữa các tôn giáo trên thé giới hầu giúp con 
người vượt qua những khó khăn đã gây nên sự phân hoá 
trong cộng đồng nhân loại. 
(The Compassionate Life) 
132. THIÉN CHÜA VÀ PHÁT GIÁO 
Thiên chúa và Phật giáo trên cán bàn có lời day giống 
nhau. Thế giới bây giờ trở nên nhỏ hơn vì phương tiện 
truyền thông của vệ tinh. Với sự phát triển đó, nhiều tôn 
giáo và nền văn hóa khác nhau trở nên gần nhau hơn. Tôi 
nghĩ điều này rất tốt. Nếu chúng ta hiểu cách sống, suy 
nghĩ, triết lý và tôn giáo khác nhau thì sẽ đóng góp cho sự 
hiểu biết lẫn nhau. Từ chỗ hiểu biết lẫn nhau, chúng ta sẽ 
phát sanh lòng kính trọng lẫn nhau. Từ đó, chúng ta sẽ 
phát triển sự hòa hợp và thống nhất chân thật. Tôi luôn 
luôn cảm thấy rằng sự phát triển bên trong này là cái gì đó 
rất quan trọng cho loài người. 
(Ocean of Wisdom, 9) 


133. THONG DIER CHO THIÊN NIÊN KY NĂM 2000 


Thé ky 20 đầy xung đột và chiến tranh. Từng bước, 
chúng ta bảo đảm thế ky tới sé có đặc tính bất bạo động và 
đối thoại, là điều kiện tiên quyết để cùng hiện hữu bên 
nhau trong hòa bình. Xã hội nào cũng có những khác biệt 
và xung đột. Tuy vậy, chúng ta cần phát triển niềm tin 
tưởng rằng: đối thoại và tình bạn là một đường lối chính 


164 


chăn để tránh bạo động. Trước thiên kỷ mới, điều mọi 
người can thực hiện là tăng cường tinh than trách nhiệm 
đối với quốc tế. 
134. THÔNG ĐIỆP CHUNG CỦA CÁC TÔN GIÁO 

Những tôn giáo ra đời vào các thời điểm và nơi chốn 
khác nhau. Tôi nghĩ rằng mọi tín ngưỡng đều giúp con 
người phát triển các tánh tốt và diệt trừ những tánh xấu. 
Nhiều tôn giáo lớn trên thế giới đều truyền đạt chung một 
bức thông điệp tình thương và lòng từ bi, mặc dù sự diễn 
đạt giáo lý có khác nhau. Mọi tín ngưỡng đều dạy con 
người biết thương yêu, lang nghe và tha thứ cho nhau, cũng 
như xây dựng và phát triển các đức tánh tốt nơi con người. 


Qua nhiều thế kỷ, hàng triệu nhân loại đã tiếp nhận 
nguồn phúc lợi vô biên từ các tôn giáo. Nhưng tất tiếc 
những tín ngưỡng khác biệt nhau đó đã gây nên sự xung 
đột hận thù, khủng bố và chiến tranh. Nếu hiểu biết rằng 
mục đích chung của các tôn giáo là nhằm hướng dẫn đào 
luyện chúng ta trở thành những con người đạo đức lương 
thiện thì chúng ta nên kính trọng tất cả các tôn giáo. 

(Live In A Better Way) 


135. THUÓC TÓT 

Thwa ngài khóng phái các tón giáo nào cüng chiu 
chia sé quan điểm của mình, đặc biệt những ý kiến khác 
nhau về việc phục vụ con người đã quá nhiều trong các 
thw viện cua thê giới? 

Nếu chúng ta trải qua quá nhiều thời gian để bàn về 


165 


những luận thuyết khác biệt giữa các tôn giáo dà khởi lén 
trong điều kiện văn hóa và lịch sử, chúng ta sẽ bị kẹt vào 
biển luận thuyết vô tận. Cá nhân tôi thì chú tâm vào công 
việc hàng ngày và cống hiến sức lực của mình trong việc 
làm những điều tốt trong xã hội. 


Có thê chúng ta sẽ so sánh về phương pháp trị bịnh của 
các tôn giáo. VỊ bác sĩ tải là vị biết chính xác thuốc nào 
thích hợp cho bịnh nhân. Mục đích của các phương tiện là 
giúp bịnh nhân lành bịnh. Tôi cũng so sánh với tôn giáo 
thế giới về các món ăn tâm linh khác nhau theo nhu cầu 
của từng bịnh nhân. Mặc dù có những điểm khác về triết lý 
nhưng điểm quan trọng chung là cùng nhau công hién cho 
một thế giới hòa bình và nhân dân an lạc. 

(Path of Wisdom, Path of Peace, 67) 
136. THƯỢNG DE DÀ NGỦ 

Hinh như Thượng dé đã ngủ ở đâu đó. Tôi nói giỡn 
cho vui, nhưng chúng ta có thể tưởng tượng từ khi chúng 
ta không có công nhận sự sáng tạo của Thượng dé thì ngài 
phải đi ngủ thôi. Thật ra, nếu ngài đi ngủ ở đâu đó thì 
chúng ta phải đánh thức ngài dậy. Không ai được đồ tội do 
Chúa làm mà tất cả là do nhân duyên quả báo của chính 
chúng ta. (The Path to Tranquility, 247) 


137. TIÉP TÉ VÜ KHÍ GIÉT NGUOI 
Di nhiên moi người đều chỉ trích Saddam Hussein và 


ai cũng biệt rang ông ta là người tàn ác, dà có nhiêu hành 


166 


động sai lầm trong các van dé chính trị. Saddam Hussein 
cũng là nhà độc tài và dĩ nhiên con người độc tài thì rất 
nguy hiểm, có thé gây tai hại cho những kẻ khác. 

Nhưng nếu không có quân đội và vũ khí thì Saddam 
Hussein không thể trở thành lãnh tụ độc tài được. Ai là 
người đã cung cấp vũ khí cho ông ta? Những người đã tiếp 
tế khí giới cho Saddam Hussein cũng phải chịu trách 
nhiệm. Nhiều quốc gia Tây Phương đã cung cấp vũ khí 
cho ông ta mà không nghĩ đến hậu quả khốc hại của nó. 
Chỉ biết có tiền và luôn luôn nghĩ đến việc bán vũ khí để 
kiếm lời là một điều thực khủng khiếp. Có lần tôi gặp một 
phụ nữ người Pháp đã từng sống nhiều năm tại Beirut thủ 
đô của Lebanon. Bà buồn bã ké cho tôi hay rằng trong thời 
gian xảy ra cuộc khủng hoảng chính tri tại Beirut, ở góc 
phố này, một số người đã bán vũ khí dé thu lợi nhuận và 
cùng ngày đó, tại một khu vực khác trong thành phố, nhiều 
thường dân vô tội đã bị sát hại bởi chính các khí giới đó. 

(The Compassionate Life) 
138. TÔI KHÔNG CÓ GẮNG CHUYÉN ĐẠO BÁT CU AI 

Dao Phật không phải là tôn giáo hay lời giải của một 
số người. Nhiều tôn giáo đáp ứng nhu cầu của nhiều người 
khác nhau. Tôi không có gắng chuyển đạo bát cứ ai. Cái 
mà tôi có găng giải thích là chúng tôi là những đệ tử của 
Phật có thể cống hiến cho nhân loại những ý tưởng và giá 
trị đạo Phật của chúng tôi. 

(The Dalai lama e Little Book of Inner Peace, 189) 


167 


139. TOI TỬ HÌNH 


Tôi hoàn toàn chóng đối luật tử hinh. Những Lama 
trước tôi cũng bài bỏ luật tử hinh tại Tây Tang. Tu hinh 
thật là một bạo động dã man. Thật nguy hiểm vì nó có thể 
dẫn đến những bạo động khác.Hành phạt cao nhất nên là 
chung thân chứ không nên tử hình tàn nhẫn. 

(The Path to Tranquility, 248) 


140. TÓN GIÁO 


Tôn giáo là phương tiện tốt nhất giúp chúng ta thúc 
liễm thân tâm dé làm các việc lành. Tôn giáo tồn tại không 
ngoài mục đích hướng dẫn con người kiểm soát tâm của 
mình nhằm cải đổi những ý tưởng xấu ác như giận hờn, 
tham lam, ngã mạn, ganh ghét và hận thù trở thành các 
đức tính tốt. Khi nhận thức bản chất tai hại của những ác 
niệm, chúng ta cần thực hành tôn giáo dé ché ngự, diệt trừ 
chúng và theo Phật giáo đại thừa, chúng ta tu tập như vậy 
không những chỉ lợi ích cho chính minh mà còn cứu giüp 
được nhiều người khác. 


141. TÓN GIÁO CẢI THIỆN NỘI TÂM CON NGƯỜI 


Mỗi tín ngưỡng có một giá trị riêng thích hợp cho một 
số người với tâm tình và nếp sống tinh thần khác nhau. 
Trong thời đại con người dễ dàng giao hảo và liên lạc như 
hiện nay, chúng ta cần nỗ lực có gang tìm hiểu học hỏi noi 
các tôn giáo bạn. Điều này không có nghĩa là chúng ta chủ 
trương gom tất cả tôn giáo lại làm một mà nên công nhận 
mục đích chung lợi ích của nhiều tôn giáo cũng như giá trị 


168 


các phương tiện tu hành sai biệt của chúng nhằm cải thiện 
nội tâm con người. 
(Universal Responsibility and The Good Heart) 

142. TÓN GIÁO CỨU RÓI 

Điều tôi muốn nói ở đây là những người theo giáo lý 
hữu thần thì họ đặt niềm tin cán bàn vào Thượng Đề là 
đẳng tạo lập nên thế giới vũ trụ hiện hữu. Chẳng hạn, các 
tín đồ Thiên Chúa không chấp nhận lý thuyết luân hồi, cho 
nên họ không tin có đời trước và kiếp sau. Họ chỉ biết 
cuộc sống hiện tại và tin rằng, chính đời sống này là do 
đức Chúa Trời tạo dựng nên. Do vậy, họ cảm thấy sống 
gần gũi kính yêu dưới sự che chở và cứu rỗi của Ngài. 
Hơn nữa, giáo lý Thiên Chúa cũng dạy chúng ta nên mến 
thương đồng loại, vì tất cả mọi người đều là con của Chúa 
và do đức Chúa Trời tạo ra. Cho nên, tôi nghĩ những ai 
theo Thiên Chúa, đã từng khuyên bảo kẻ khác thờ kính 
mến yêu Chúa mà chính họ lại không biết thương yêu và 
giúp đỡ những kẻ khốn cùng nghéo khó thì đó thực là điều 
không thê có. 


143. TON GIÁO HỮU THAN & VO THAN 


Phật giáo Tây Tang nghi thế nào về tôn giáo vô thán 
và có thân? 

Phật giáo và Đạo lõa thể được xem là những tôn giáo 
vô thần. Do Thái giáo, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo tin vào 
có dáng sáng tạo ra thế giới. Mỗi tôn giáo có cách giảng 
khác nhau về sự sáng tạo thế giới, lý nhân quả của hạnh 


169 


phüc và khó dau. Phát giáo duoc xem là dao vó thàn bói vi 
dao Phát khóng tin có mót dáng sáng tao thé giói, nhung 
dao Phát tin có nhüng bó tát dà trái qua tién trinh thanh tinh 
tám linh. Mói mót chüng sanh déu có tiém náng dat dén quà 
vi cao nhát. Dao Phát cüng tin có nhiéu loai chüng sanh 
khác nhau. Hoc thuyết cán bản của đạo Phật là Tứ diệu dé. 
Đạo Phật không tin vào Thượng dë trong khi các đạo khác 
thì xem đây như là căn bản. Nhưng điểm chung của các tôn 
giáo là tình thương và sự thân thiện khiến con người trở nên 
tốt hơn. Trong dao Phật, đại bi tâm (Mahakaruna) hướng 
đến tất cả mọi loài là điều quan trọng nhất trong Phật giáo 
đại thừa. Chúng tôi có thê phát nguyện sẽ không nhập niết 
bàn nếu còn một chúng sanh nào còn khó trên trần gian. 
Chúng tôi có thê phát triển lòng từ nhiều hơn nữa bởi lẽ tình 
thương vô hạn không có biên giới. 

(Path of Wisdom, Path of Peace, 51-2) 


144. TÓN GIÁO LÀ PHƯƠNG TIỆN CỦA NÀNG LUC 


Tai sao lại có khoáng cách giữa tôn giáo và thực té? 
Tai sao lại có nhiều cuộc chién tranh dám máu mặc dù 
mục đích của các tôn giáo là tạo hòa bình thế giới. (Như 
ở phía bắc của Ái Nhi Lan (Northern Ireland) và sự mâu 
thuẫn vô nhân đạo ở Cựu Yogoslavia đã xáy ra giữa các 
tôn giáo?) 

Thật là đáng tiếc, tôn giáo đã bị sử dụng như là một 
dung cụ của quyên lực dé bắt người này nghe theo người 
kia. Trong những trường hợp này thì đây không phải là 
động cơ tôn giáo mà chỉ là cho mục đích ích kỷ của mình 


170 


khiến cho tôn giáo càng có nhiều mâu thuần xảy ra. Cho 
nên đối với tôi, sự trải rộng tôn giáo của tôi cũng quan 
trọng nhưng quan trọng hơn trong tình hình hiện nay là sự 
ngồi lại với nhau giữa các tôn giáo. 

(Path of Wisdom, Path of Peace, 67) 
145. TÓN GIÁO THÍCH HỢP 


Tôn giáo là con đường thực hành thích hợp trong 
thế giới hiện đại? 

Tín ngưỡng rõ ràng đang còn phù hợp với thế giới 
ngày nay. Con người, bất luận là ngày nay hay 100, 1.000, 
4.000, hay 5.000 năm trước, căn bản vẫn giống nhau. Dĩ 
nhiên, có một số các nén văn hóa và phương cách sinh 
hoạt đã thay đổi, nhưng chúng ta vẫn không khác nhau là 
những con người. Do đó, các vấn đề căn bản và khổ đau 
của con người như sự giả, bệnh, chết, tranh chấp và mọi 
thứ phiền não khác vẫn còn đó. Tôi không biết hình dáng 
của con người sẽ như thế nảo, khoảng 10.000 hay 100.000 
năm sau, không ai rõ được. Nhung trong vài ngàn năm tới, 
tôi nghĩ con người bản chất vẫn giống nhau. Cho nên, tôi 
tin rằng nhiều tôn giáo khác biệt thực tế vẫn còn gán liền 
với các van đề và nói khó dau cán bản của kiếp người. 
Trên bình diện đó, vì sự khổ và bản chất của con người 
không có gi thay đổi, do vậy, tôn giáo van còn cần thiết. 

(Book of Love and Compassion) 


146. TON GIÁO THÓA MÃN NHU CAU TÂM LINH 


Máy ngày qua, tói có dip nói chuyén vói óng Thóng 
đốc tiểu bang Sikkim (Án Ðộ) vé vấn dé là người Phật tử 


171 


không tin dáng Thượng Dé toàn năng. Các triết gia phái 
Số Luận (Samkhya) thuộc Ấn Độ giáo và những tu sĩ đạo 
Ky Na (Jaina) cũng không chấp nhận Thượng Dé. Nhiều 
tôn giáo khác lai tin tưởng vào Thượng Đề. Do đó, các bạn 
thấy rằng có sự khác biệt lớn lao giữa các tôn giáo. Tín 
ngưỡng này tin, tôn giáo khác lại không tin Thượng Dé. 
Nhưng các bạn không nên nhận xét vấn đề chỉ trên khía 
cạnh đó mà chúng ta cần nghiên cứu và tìm hiểu rõ về giáo 
lý không tin Thượng Dé. Tôi nghĩ rằng nó cũng chẳng 
khác gì triết lý chấp nhận có Thượng Dé bởi lẽ cả hai đều 
hướng dẫn các tín đồ tu tập dé trở thành những con người 
tốt. Tâm thức và ý tưởng của mọi người khác biệt nhau 
cho nên một triết lý không thể đáp ứng cho số đông mà 
cần có nhiều giáo lý để thỏa mãn nhu cau tâm linh cho đủ 
hạng người trong xã hội. 

(Universal Responsibility and The Good Heart) 


147. TÓN GIÁO TRONG QUÁ KHÜ VÀ HIEN NAY 


Thời xưa, khi các cộng đồng nhân loại sóng hoàn toàn 
cách biệt cho nên sinh hoạt của những tôn giáo cũng ít liên 
hệ với nhau, do đó mỗi địa phương có một tín ngưỡng riêng 
là điều hợp lý. Nhưng ngày nay tình hình đã thay đổi và 
cuộc sóng của xã hội con người cũng hoàn toàn khác hàn. 
Cho nên, hiện tại điều chủ yếu là chúng ta nên chấp nhận sự 
có mặt của nhiều tôn giáo và để phát triển tinh thần kính 
trọng các tín ngưỡng khác biệt, chúng ta cần tạo sự thông 
cảm, đoàn kết và thân hữu giữa các đạo giáo với nhau. 
Được vậy, các tôn giáo trên thé giới mới có thé đóng góp 


172 


hữu ích, mang phúc lợi và hạnh phúc đến cho con người. 
(The Compassionate Life) 


148. TRÁCH NHIEM TOÀN CAU 


Tuy rằng có dấu hiệu phân hóa trầm trọng giữa những 
nước giàu và nghèo và giữa các nhóm người phú quý và 
bàn cùng trong một quốc gia, nhưng sự nứt ran mâu thuán 
giữa những nén kinh té này có thé hàn gắn chữa lành nhờ ý 
thức mạnh mẽ về sự hỗ tương giúp đỡ và trách nhiệm toàn 
cau. Dân tộc của quốc gia này nên đối xử với dân tộc của 
đất nước khác như tình anh chị em ruột thịt nhằm góp phần 
vào sự phát triển tiến bộ chung cho quê hương của họ. 

(How To Practice The Way To A Meaningful Life) 


149. TRÁCH NHIỆM VÉ MÓI TRƯỜNG 


Nửa đầu của thé ky 20, chúng ta ít biết vé trách nhiệm 
đối với quả địa cầu. Vô số công ty trải rộng và thải những 
ô nhiễm vào trong thiên nhiên. Không một ai để ý việc 
này. Kết quả là tiêu diệt phần lớn bầu khí quyên của 65 ty 
năm. Là những phật tử, chúng tôi cũng chống đối việc này. 
Trong quá khứ, những hậu quả lâu dài về hành động của 
chúng ta, ít có băng chứng. Nhưng hôm nay, nhờ khoa học 
và kỹ thuật, chúng ta có khả năng mang lại lợi ích lớn 
hoặc là tai hại khủng khiếp lớn. 

Mối hăm dọa về vũ khí hạt nhân và khả năng con 
người có thé tiêu diệt môi trường đã báo động. Và có một 
hiện tượng hầu như không thể nhận ra nữa là sự cạn kiệt 
tài nguyên thiên nhiên và đặc biệt là sự xói mòn của đất. 


173 


Những điều này thật nguy hiểm bởi vì một khi chúng ta 
nhận ra rõ thì chúng đã quá trễ. 


Hành tính này là ngôi nhà của chúng ta. Hãy chăm sóc 
thế giới này. Hãy chăm sóc trái đất như là người mẹ của 
mình. Người mẹ thật tốt và nhẫn chịu với những gì mình 
làm. Khi thời gian đến, khi năng lực hủy diệt của chúng ta 
quá mạnh đến nổi người mẹ phải gọi chúng ta nhìn lại 
mình. Vẫn đề bùng nó dân số cũng là một dấu hiệu tiêu diệt 
thiên nhiên? Thiên nhiên có sức chứa giới hạn của mình. 

(The Dalai lama e Little Book of Inner Peace, 145) 
150. TRÁI DÁT KHÓNG CÓ RANH GIÓI 


Hãy nhìn kỹ những vấn dé khó khán mà nhân loại 
đang phải đối đầu hiện nay, chúng ta nhận thấy rằng tất cả 
đều do chúng ta gây ra. Tôi không nói đến các tai trời ách 
nước mà những cuộc khủng hoảng chính trị hay chiến 
tranh đâm máu, phần lớn đều do con người tạo nên; bắt 
nguồn từ quốc gia chủ nghĩa hoặc tranh chấp biên giới 
giữa các nước với nhau. Nếu từ ngoài không gian vũ trụ 
nhìn xuống thế giới này, chúng ta chăng thấy biên giới gì 
cả, nhưng duy nhất chỉ là một quả đất nhỏ mà thôi. Vì 
chúng ta vạch đường ranh giới giữa quốc gia này với đất 
nước kia, từ đó chúng ta mới nảy sinh ý tưởng phân biệt 
giữa chúng ta và người khác; sắc dân này với chủng tộc 
nọ. Khi chúng ta có óc ky thị phân chia như vậy, chúng ta 
khó nhận thấy được thực trạng của vấn đề. Tại nhiều nước 
ở Châu Phi và gần đây, một vải quốc gia Đông Âu như 


174 


Nam Tư chẳng hạn, mọi cuộc tranh chấp xảy ra tại đó đều 
do óc hẹp hòi vì chủ nghĩa quốc gia. 
(An Open Heart) 


151. TRÁNH SU TRANH CHÁP 


Sự giận đữ và cám thù không thé mang lại tinh thần 
hòa hợp. Hành động kiểm soát võ khí và giải trừ quân bị 
khó đạt kết quả tốt trong sự tranh chấp và lên án kết tội lẫn 
nhau. Những thái độ thù nghịch chỉ đồ thêm dầu vào lửa. 
Trái lại, nhờ sự thông cảm hiểu biết và kính trọng lẫn 
nhau, từ từ sẽ giúp cho tình hình lăng dịu tránh khỏi phải 
đối đầu xung đột. Chúng ta cần thấy rõ điều mâu thuẫn 
thường xảy ra giữa sự lợi ích ngăn hạn và tai hại dài hạn. 

(Universal Responsibility and The Good Heart) 


152. TRẬT TU THÉ GIỚI 


Háng ngày, qua báo chí, dài phát thanh, truyén hinh và 
trên mạng lưới (internet), chúng ta đọc nghe và xem thấy 
nhiều tin tức về khủng bó, tội ác và chiến tranh xâm lược. 
Những bản báo cáo và thông tin đó đã trở thành đề tài thu 
hút nhiều ký giả, độc giả cũng như khán thính giả. Tuy 
nhiên, đa số mọi người đều không thích sự tàn phá, giết 
chóc và rất ít trong số hơn năm tỷ người trên quả đất này 
ham muốn chiến tranh. Phần đông chúng ta ai cũng ước 
mong được sống trong hòa bình. 

(The Spirit of Tibet - Vision for Human Liberation) 


153. TRẬT TU THÉ GIỚI MỚI 
Khi viéng thám Hoa Ky näm 1991, tói có dip duoc gáp 
175 


Tổng thống George Bush tiền nhiệm trước đây. Vào lúc 
đó, tôi có thảo luận với tổng thống về “Trật Tự của Thé 
Giới Mới” và tôi đã nói với Tổng thống răng “Thế giới 
mới chỉ có thé ón định với tâm từ bi, và tôi không chắc là 
Trật Tự Thế Giới có duy trì được hay không nếu thiếu 
lòng từ bi.” 

(The Compassionate Life) 
154. TU CHỌN TÓN GIÁO THÍCH HỢP 


Trong tón giáo khóng có bién giói quóc gia hay do con 
người tao ra. Bát cứ dân tóc hay cá nhân nào cũng có thé 
theo tôn giáo khi nhận thấy có lợi ích cho họ. Điều quan 
trọng của mỗi tín đồ là tự chọn lựa cho mình một tôn giáo 
thích hợp nhất. Tuy nhiên tôi tin rằng khi một người theo 
tôn giáo đặc biệt như Phật giáo không có nghĩa là họ 
chống đối lại tín ngưỡng khác hay quay lưng với chính 
cộng đồng của họ. 

(Universal Responsibility and the Good Heart) 


155. TU NHÀN 


Tôi nhận thấy trong xã hội tiến bộ ngày nay, thực là 
điều sai lầm khi chúng ta chối bỏ không quan tâm đến các 
tà nhân phạm tội. Vì điều này khiến tà nhân mát cơ hội dé 
cải thiện hoàn lương. Họ không có dip sửa đổi mong trở 
thành những con người biết sống có kỹ luật và trách 
nhiệm. Tôi nghĩ rang để cứu giúp các tù nhân phạm pháp 
nảy, chúng ta nên gửi đến họ những lời khuyên thành thật 
như sau: «Các bạn là những phần tử trong xã hội của 


176 


chúng tôi. Các bạn cũng có một ngày mai tươi sáng. 
Chúng tôi mong rằng quý vi nên sửa đổi những hành động 
lầm lỗi của mình và tương lai đừng bao giờ tái phạm nữa. 
Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ sống một cuộc đời lương 
thiện và trở thành những người công dân tốt ». 
(An Open Heart) 
156. TƯƠNG LAI CỦA NHÂN LOẠI 
Tôi tin tưởng rằng néu mọi người trên thế giới này có 
tâm tir bi và luôn biết thực hành đức tánh bất bạo động 
trong cuộc sống hàng ngày của mỗi cá nhân thì chắc chắn 
thế kỷ tương lai toàn thể nhân loại sẽ sống trong một thế 
giới hòa bình và an lạc vĩnh cửu. 
(The Spirit of Tibet - Vision for Human Liberation) 
157. VÀT CHÁT & TINH THÀN 
Chúng ta phải có gắng giữ tháng bằng giữa tiến bộ vật 
chát và giá trị tinh thần. Kỹ thuật, khoa hoc và sự tiễn bộ 
chỉ giúp cho đời sống bên ngoải dễ hơn, nhưng chúng 
không thé giúp thay đổi bát cứ những van dé nén tảng nào 
cua con nguói. 
(Cover of Path of Wisdom, Path of Peace) 
158. VÌ MỌI NGƯỜI 
Công việc của con người là giúp người khác. Đây là 
lời dạy của tôi, lòng tin và thông điệp của tôi. Vấn đề căn 
bản là nên có mối quan hệ tốt hơn giữa các con người và 
đó là những gì mà tôi góp sức vảo. 
(The Path to Tranquility) 
177 


159. XÃ HỘI LY TƯỞNG 


Chỉ có tién bộ về vật chất thi không đủ dé đạt đến một 
xã hội lý tưởng. Ngay cả ở những nước có nén vật chát 
phát triển thì những vấn đề tinh thần vẫn sanh khởi. Xã hội 
được ón dinh hay xáo trộn trong xà hội tùy thuộc vào thái 
độ của người dân. Vi vậy, sự phát triển tinh than hòa hợp 
với sự phát triển vật chất là quan trọng. 

(The Path to Tranquility, 14) 


160. XÂY DỰNG XÃ HỘI VĂN MINH 


Là con người, căn bản chúng ta đều giỗng nhau. Tất cả 
chúng ta đều sống chung trên quả đất này. Mọi người đều 
có cùng một ước nguyện là muốn sống hạnh phúc và 
không thích khổ đau. Tất cả chúng ta đều yêu thương 
chính mình và mong gặp điều may mắn. Hiện nay, về 
phương diện phát triển đời sống vật chất, chúng ta đã 
thành đạt rất nhiều điều và mọi quốc gia trên hành tinh này 
đang nhắm đến một cuộc sóng toàn háo và xày dung mót 
xã hội văn minh phón thịnh hon. 

(Live In A Better Way) 
161 XEM OUNEN LỢI CUA NGƯỜI KHÁC NHƯ CHÍNH MÌNH 

Thé giới ngày nay đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận tính 
chất duy nhất của một cộng đồng nhân loại. Thời xưa, các 
gia đình, đoàn thé và bộ lạc đều sống rời rac cách xa nhau. 
Nhung ngày nay, bát cứ biến có gì xảy ra tại một quốc gia 
nào thảy đều ảnh hưởng đến toàn cả thể giới. Cho nên 
chúng ta cần nhận thức rằng khi ở địa phương gặp phải 
van dé khó khăn thì các nơi khác đều gánh chịu hậu quà 


178 


chung của nó. Nếu chúng ta sống biệt lập với óc kỳ thị, 
phân chia về quốc gia, chủng tộc, chủ nghĩa hay tôn giáo 
thì chúng ta rất khó thành công trong cuộc đời. Chúng ta 
nên đoàn kết, biết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau và luôn luôn 
xem quyên lợi kẻ khác như của chính minh. 

(The Spirit of Tibet - Vision for Human Liberation) 


162. XIN RA TAY TIÉP GIÜP 


Tát cà chüng ta sóng trén hành tinh này. Chüng ta là 
anh em trong một dai gia đình với thân thé giống nhau, 
cau trúc giống nhau, nhu cầu và van 66 giống nhau. Chúng 
phải công hiến những gì có thé dé hoàn thiện tiềm năng 
của con người và cải thiện chất lượng sống của con người. 
Nhân loại đang kêu cứu. Những ai có khả năng giúp đỡ 
mọi người. Đây là lúc phải ra tay tiếp giúp. 

(The Path to Tranquility, 382) 


163. Y CHÍ CỦA THÉ HỆ HIEN TẠI 


Sự thành công hay thất bại của nhân loại trong tương 
lai căn bản tùy thuộc vào ý chí và sự quyết tâm của thế hệ 
hiện tại. Nếu chính chúng ta không biết sử dụng mọi khả 
năng ý chí và trí tuệ của mình vào công việc lợi ích này thì 
không ai khác có thé bảo đảm sự an toàn cho tương lai và 
thế hệ sắp tới của chúng ta. Chúng ta không thể hoàn toàn 
chỉ trích, đỗ lỗi cho các chính trị gia hay những phan tử 
trực tiếp có trách nhiệm đến các vấn đề trên mà cá nhân 
chúng ta cũng có phân nảo chịu trách nhiệm. 

(The Compassionate Life) 


179 


164. Y THÚC TRÁCH NHIỆM TOÀN CÂU 


Sự việc này trở nên rõ ràng hơn trong thời hiện đại. 
Chúng ta biết rằng, chăng han ngày nay nếu gây ra một 
cuộc chiến tranh nguyên tử thì đó là một hành động tự sát 
hay làm ô nhiễm bầu không khí và biển cả nhằm thu được 
các quyên lợi ngắn hạn sé dẫn đến kết quà là hủy diệt sự 
sông căn bản của chúng ta. Vì những cá nhân và quốc gia 
ngày càng phải sống liên hệ và tùy thuộc với nhau nhiều 
hơn cho nên không có cách nào khác là chúng ta cần phải 
kêu gọi đến ý thức trách nhiệm phó quát toàn cầu. 

(The Policy of Kindness) 


180 


SÁCH THAM KHẢO 


365 Dalai Lama: Daily Advice from the Heart. The Dalai 
Lama. Edited by Matthieu Richard. London: Harper Collins. 
2004. 


Advice on Dying and living a Better life. His Holiness 
Dalai Lama. Edited by Jeffrey Hopkins. New York: Atria 
Book. 2002. 


An Open Heart: Practicing Compassion in Everyday Life. 
The Dalai Lama. Edited by Nicholas Vreeland. 2001. 


Buddhism in the West: New Dimensions. Michael Toms. 
California: Hay House. 1998. 


Dalai Lama, My Son: A Mother's Story. Diki Tsering. 
New York: Viking Arkana. 2000. 


Ethics for the New Millennium. The Dalai Lama. Great 
Britain: Harper Perennial. 1991. 


Emotional Awareness: Overcoming the Obstacles to 
Psychological Balance and Compassion. Forward by Danial 
Goleman. New York: Times Books. 2008. 


How to Be Compassionate: A Handbook for Creating Inner 
Peace and a Happier World. His Holiness The Dalai Lama. 
New York: Atria Books. 2011. 


How to Practice: The Way to a Meaningful Life. His 
Holiness The Dalai Lama. Edit by Jeffery Hopkins. New York: 
Atria Books. 2002. 


Imagine All the People: A Conversation with the Dalai 
Lama on Money, Politics, and Life as It Could Be. The Dalai 
Lama. Boston: Wisdom Publications. 1999. 


Live in a Better Way: Reflections on Truth, Love, and 
Happiness. The Dalai Lama. New York: Penguin Compass. 
2002. 


181 


Ocean of Wisdom: Guidelines for living Dalai Lama. The 
Dalai Lama. New Mexico: Clear Light. 1989. 


Path of Wisdom, Path of Peace: A Personal Conversation with 
the Dalai Lama. The Dalai Lama. New York: Crossroad. 2004. 


The Art of Happiness: A Handbook for Living. The Dalai 
Lama and Howard C Cutler M.D. New York: Riverhead 
Books. 10" Edition. 2009. 


The Art of Happiness in a Troubled World. The Holiness 
Dalai Lama and Howard C Cutler M.D. New York: Crown 
Publishing. 2009. 


Transforming the Mind: Teaching on Generating 
Compassion. London: Thorsons. 2000. 


The Dalai Lama’s Little Book of Inner Peace: The 
Essential Life and Teachings. The Dalai Lama. Virginia: 
Hampton Roads. 2009. 


The Path to Tranquility: Daily Wisdom. The Dalai Lama. 
Compiled and Edit by Renuka Singh. New York: Penguin 
Compass, 1998. 


Worlds in Harmony: Compassionate Action for a Better 
World. The Dalai Lama. California: Parallax Press. 2008. 


Worlds in Harmony: Dialogues on Compassionate Action. 
The Dalai Lama. California: Parallax. 1992. 


Cho và Nhận. Đức Dat Lai Lat Ma thứ 14. HT Thich Trí 
Chơn chuyên ngữ. Nhà Xuât Bản Phương Đông. 2010. 


WEBSIDE 

www.dalailama.com 

www.quangduc.com/l4th Dalai Lama 
www.buddhismtoday.com/14th Dalai Lama 
www.en.Wikipedia.org/wiki/14th Dalai Lama 


182 


MỤC LUC CHI TIẾT 
Mục Luc Chương 4 


QUAN BIÉM CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LAT MA VÉ 
ĐẠO PHÁT, TÓN GIÁO, XÃ HỘI & CHÍNH TRI 


1. An lạc nội tâm và khoa học 

2. Bản án tử hình 

3. Bản chất giống nhau 

4. Bạn thuộc đạo nào thì không quan trong 
5. Bảo vệ môi trường 

6. Bảo vé sự sống 

7. Bảo vệ trái đất 

8. Bát bạo dóng 

9. Bát bao dóng khóng có nghia là tiéu cuc 
10. Bát bạo động và lý Nhân Duyên 

11. Bom nguyên tử tại Hiroshima 

12. Cải Đạo 

13. Cải thiện hoàn cảnh 

14. Cải thiện kinh tế 

15. Cần thời gian dé thay đôi 

16. Cao nguyên Dharamsala 

17. Cham dứt hành động bán vũ khí 

18. Chấp nhận nếp sóng tôn giáo 

19. Chỉ có một tôn giáo thế giới trong thời hiện đại này? 
20. Chiến tranh 

21. Chính trị 

22. Chính trị và Tu tập 

23. Chung một gia đình 

24. Chúng ta và người khác 


183 


184 


25; 
26. 
2T. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
3T: 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52: 
53. 


Cơ hội tốt 

Có thể không có tôn giáo 

Công hiến của Phật giáo 

Cộng sinh, cộng tồn 

Cuộc sống toàn cầu 

Da đen & da trắng 

Đặc trưng của nếp sóng tân tién 

Đại gia đình 

Đạo đức của Khoa học gia 

Đạo đức xã hội 

Đạo Phật đưa ra những nguyên nhân logic 
Đạo Phật là khoa học về tâm linh 
Đạo phật thích ứng 

Đạo phật uyên thâm 

Đầu tư vào nghành giáo dục 

Di một ngày dàng, học một sản khôn 
Điểm chung của các tôn giáo 

Điều bất an đã theo cùng với sự đô thị hóa 
Đối thoại 

Đóng góp 

Đồng là con người 

Đức Phật đã hoàn thành bón phận 
Giá Trị của mỗi tôn giáo 

Giá trị nhân bản 

Giá trị nhân bản của sự sinh tồn 

Giai cấp 

Giải Nobel 

Giải quyết van dé 

Giải trừ quân sự 


54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
12; 
73. 
74. 
75. 
76. 
71. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 


Giải trừ vũ khí bên trong 

Giáo dục trẻ em 

Hai loại tôn giáo 

Hai ý thức hệ 

Hành tinh của chúng ta 

Hòa bình 

Hòa bình đích thực? 

Hòa bình thế giới 

Hòa hợp giữa các quốc gia 

Hoàng thái Hậu Anh Quốc 

Hợp tác 

Hướng đến mục đích hòa hợp thé giới 

Hy vọng mặc dù có mâu thuẫn 

Kẻ thù của Tôn giáo 

Kêu gọi giáo dục người dân ở những đất nước thứ ba 
Khí giới giết người 

Khoa học 

Khoa học Tây phương & Triết lý đông phương 
Khoa học và tôn giáo 

Không cần trở thành một người có tôn giáo 
Không có Đắng tạo hóa 

Không có ngăn cách giữa các quốc gia 
Không đối nghịch 

Không kỳ thị tôn giáo 

Không phân chia giai cấp 

Không tách rời xã hội 

Không thích chiến tranh 

Không xem tôn giáo là quan trọng 

Kính trọng bạn đạo 


185 


83. Kính trọng các tôn giáo khác 

84. Lịch sử nhân loại 

85. Liên hiệp các quốc gia 

86. Liên tôn giáo 

87. Loài người giống nhau 

88. Lòng tin bat động với ly Tứ-đế 

89. Lòng từ bi cần được xem nhu là một tôn giáo phó biến 
toàn cầu 

90. Luật căn bản của thiên nhiên vũ trụ 

91. Mở tâm khoan dung nhìn nhau 

92. Môi sinh là vấn đề khó nhất 

93. Môi trường 

94. Môi trường thuận lợi 

95. Mục đích của các tôn giáo 

96. Mục đích của cuộc sống 

97. Mục đích của khoa học 

98. Nền dân chủ 

99. Nền tảng cho sự phát triển tâm linh 

100. Nền tảng của sự sống 

101. Ngôi nhà duy nhất 

102. Niềm vui tôn giáo 

103. Nỗi dau chung 

104.Nước Hoa kỳ 

105. Ô nhiễm môi trường 

106. Phật giáo thích hợp cho thời hiện nay 

107. Phật giáo và các tôn giáo khác 

108. Phát triển ý thức của loài người 

109. Phật tử 

110. Phương tiện truyền thông 


111. Quyền lực của súng đạn 

112. Sống ly hương 

113. Sự cộng tồn 

114. Sứ giả hóa binh 

115. Sự giải trừ quân bi 

116. Sự giới hạn của khoa học 

117. Sự hiểu biết toàn cầu 

118. Sự hòa đồng các tôn giáo 

119. Sự hợp nhất 

120. Sự kết hợp giữa các tôn giáo 

121. Sự phi quân sự hóa 

122. Sự tién bộ vật chát 

123. Sự tối thượng của con người 

124. Tai hại phản nghịch của vũ khí nguyên tử 
125. Tất cả là huynh đệ 

126. Tây Tạng trong tương lai 

127. Thé giới hoàn bình lâu dài 

128. Thé giới thu nhỏ 

129. Thiện chí hòa đồng của các tôn giáo 
130. Thé giới tân tién 

131. Thế giới thu nhỏ thì lòng chúng ta càng mở rộng 
132. Thiên chúa và phật giáo 

133. Thông điệp cho thiên niên kỷ 2000 

134. Thông điệp chung của các tôn giáo 

135. Thuốc tốt 

136. Thượng dé đã ngủ 

137. Tiếp tế vũ khí giết người 

138. Tôi không có gang chuyền đạo bát cứ ai 
139. Tội tử hình 


140. Tôn giáo 

141. Tôn giáo cải thiện nội tâm con người 
142. Tôn giáo cứu rỗi 

143. Tôn giáo hữu thần và vô thần 

144. Tôn giáo là phương tiện của năng lực 
145. Tôn giáo thích hợp 

146. Tôn giáo thóa mãn nhu cầu tâm linh 
147. Tôn giáo trong quá khứ và hiện nay 
148. Trách nhiệm toàn cầu 

149. Trách nhiệm về môi trường 

150. Trái đất không có ranh giới 

151. Tránh sự tranh chấp 

152. Trật tự thế giới 

153. Trật tự thế giới mới 

154. Tự chọn tôn giáo thích hợp 

155. Tù nhân 

156. Tương lai của nhân loại 

157. Vật chất và tinh thần 

158. Vì mọi người 

159. Xã hội lý tưởng 

160. Xây dựng xã hội văn minh 

161. Xem quyền lợi của người khác như chính mình 
162. Xin ra tay tiếp giúp 

163. Ý chí của thế hệ hiện tại 

164. Y thức trách nhiệm toàn cầu 


PHƯƠNG DANH AN TÓNG 


Nhóm vô danh quen Viên Vinh $520, Trần Hải T $20, Lê Bạch 
Tuyết $10, Đồng Thuận $10, Vô danh $10, Diệu Uyên $10, 
Trân Thanh $20, Vô danh $20, Chân Nguyên $7, Diệu Đều 
$10, Trí Lê $20, Lê T Xuân Lan $10, Diệp Nguyễn $10, Nhu 
Khiét $20, Lai Hinh $10, Điền Ngoc $10, Tâm Nhu $20, Diệu 
Mỹ $20, Diệu Quảng $10, Nguyên Sinh Ba $100, Diệu Out $20 

, Diéu Thanh $20, Tinh Duyén $10, Bach T Vàn (Tinh Hóng) 
$20, Cung Ty-thi & Duong Nguyen $50, Dai Lan $100, 
Nguyễn Van $20, Huỳnh T Nga $50, Thanh Hong Phan $20, 
Jimmy Huynh Ly $100, Lu Tuan Nguyén $20, _Phuong Lan 
$20, Hảo Đỗ Nguyễn (Diệu Thiên) $40, Nguyễn T Phương 
$100, Trần T Tâm (DiệuTịnh) $50, Phan Kim Yén $20, Minh 
Tràm T Nguyễn (Thiện Từ) $70, Khanh P Tan (Tuệ Trí) $50, 
Đỗ T Hồng Vân $20, Diệu Đức & Tuyết Mai $50, Gia đình 
Diệu Minh $100, Gia đình Diệu Mỹ $100, Diệu Thu $100, Tân 
D Trần $50, Be Nguyen & Dung Ly $100, Nguyễn T Thanh 
Hiền $40, Nguyen Luc & Ly Lan $50, Tâm Đặng & Lan Trần 
$200, Debbie Nguyen (Pd Tâm Duyên) $50, Hoàng K Ngô 
$50, Ngô Thi Phuong $50, Viên Hoa & Viên Bảo Đệ $100, 
Duong Truóng Loan $50, Làm Thi Sén $50, David Duong $25, 
Gia dinh Đức Nguyên và Diệu Hảo $100, Gia dinh Long Tài và 
Vién báo Thanh $50, Loan Thu N Ho $20, Connie Hoa Huynh 
$50, Hoa Ba Nguyen $30, Jennifer Mai To $50, Phyllis La 
$100, Hien T Pham $ 50, Vién Báo Thoát $100, Quang V 
Hoang $30, Phan Vinh Thanh (Minh Hành) $100, Diéu Hóa, 
Minh Thóng, Diéu Xuán và Diéu Nhàn $100, Trần Kim Hàm 
(Quảng Từ) $200, Lâm Hữu Hồ, gia đình và thân hữu $140, 
Tammy Anh Bui (Nguyên Ân) $100, Phyllip Ho $50, Thanh 
Vo ( Diéu Tháng) $100, Diéu hanh $100, Giác Thủy $100, An 
Water $20, Tiffany C Duong $80, Mạch Yến Phương $100, Le 
Van Tu $50, Hạnh & Hoàng $100, Hó Huong Lóc (Nguyén 
Minh) $50, Đồng Từ Nhơn Nguyễn $200, Bạch Tuyết Mai $30, 
Kỳ Lâm & Quyên Dương $20, Đoàn Triều $5, Thiện Tâm & 
Giác Liên $200, Thach Thao P Nguyen $50, Kha X Nguyen 
$40, Trinh Nguyen $100, Johnny Doan $50, Pham Quóc Süng 
& Lé T Huynh Hoa $50. 


189 


TỦ SÁCH BÁO ANH LAC 


1. Boddhisattva and Sunyata in the Early and Developed 
Buddhist Traditions, Delhi-7: Eastern Book Linkers, 1* print 
2004, 2"“ reprint 2005 & Vietnam Buddhist University: 3 
reprint. 


2. Bó-tát và Tánh Không Trong Kinh Tang Pali va Đại Thừa, 
Thích Nü Giói Huong, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lac, 2005; 
Tái bản lân hai, NXB Tông Hop Tp HCM, 2008. 


3. Ban Mai Xứ Án (3 tập), Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ 
Sách Bảo Anh Lạc, 2005; và tái bản lân hai năm 2006; Tái bản 
lân ba, Nhà Xuât Bản Văn Hoá Sài Gòn, 2008. 


4. Vườn Nai — Chiếc Nói Phật Giáo, Thích Nữ Giới Hương, 
Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005; Tái bản lân hai, NXB 
Phương Đông, 2008. 


5. Xá Loi Cua Đức Phát, Tham Weng Yew, Thích Nữ Giới 
Hương chuyển ngữ, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005 và 
tái bản lần hai tại Delhi 2006; Tái bản lần ba, NXB Tổng Hợp 
Tp HCM, 2008. 


6. Quy Y Tam Bảo và Năm Giới, Thích Nữ Giới Hương, Tủ 
Sách Báo Anh Lac, Wisconsin, USA, 2008. 

7. Vòng Luân Hoi, Thích Nữ Giới Hương, NXB Phuong Đông: 
Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008. 

§. Hoa Tuyết Milwaukee, Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn 
Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008. 

9. Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm, Thích Nữ Giới 
Hương, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008. 
Tái bản lân thứ 2, 2012. 


190 


10. Nghỉ Thức Hộ Niệm Câu Siêu, Thích Nữ Giới Hương biên NẾP SỐNG TỈNH THỨC 


soạn, Delhi-7: Eastern Book Linkers, 2008. 


11. Sen Nó Nơi Chon Tử Tù, Nhiều tác giả, Thích Nữ Giới 
Hương chuyên ngữ, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Thích nữ Giới Hương 
Lạc, 2010. 


12. Nữ Tu và Tù Nhân Hoa Ky, (2 tập), Thích Nữ Giới Hương, 
NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010; tái bản 
lân 2 năm 2011. 


13. Nép Sóng Tỉnh Thức của Đức Đạt Lai Lat Ma Thứ XIV (2 
tập), Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo 
Anh Lạc, năm 2012. 
14. A-Hàm: Mưa pháp chuyển hóa phiên não, (2 tap), Thich 
Nữ Giới Hương, NXB Hong Duc: Tu Sach Bao Anh Lac, năm 
2012. Biên tập: Thế Vinh 
Sửa bản in: Quỳnh Trang 
Bìa & Trinh bày: Quảng Tám 


Tập 1 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
BÙI VIỆT BẮC 


NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 
A2 - 261 Thụy Khuê - Tây Hò - Hà Nội 
ĐT: 08044806 - Fax: 08043538 


In lần thứ nhất 1000 quyền, khó 14.5x20.5 cm, tại Xí nghiép In Fahasa, 
774 Trường Chinh, Tân Binh, TP.HCM. 

Giáy phép xuát bàn só: 321-2012/CXB/18-08/ HB. Cáp ngày 22 tháng 
03 nám 2012. In xong và nóp luu chiéu tháng 05 nám 2012. 


191 192 


193 


